NHỮNG TRẠNG THÁI DIỄN BIẾN CỦA 6 CHỮ GIÁP 


Khổng Phu Tử xưa kia đã nói: "Ngũ thập nhi tri thiên Mệnh". 
Ý nghĩa là đến tuổi 50 mới rõ được chân lý của Trời, với bộ óc 
sáng suốt của một vị Thánh có thể thừa thời gian để tìm biết. Còn 
người trần thế với cái thông minh bình thường, thiết tưởng phải 
đến tuổi tròm trèm 70 mới rõ được lẽ huyền diệu việc đời. Tiếc 
thay mẩy ai đã sống đến thời gian đó (nhân sinh thất thập cổ lai 
hi). 

Người ta nhập thế cuộc 10 năm đầu còn là tiểu nhi. Bắt đầu 
từ 11 đến 70 mới đủ 60 tuổi (10 năm chót bù qua cho 10 năm 
đầu, Can và Chi y hệt) ngắm lại đời người những đổi thay biến 
dịch dễ mấy ai có thể tự hào là tri thiên mệnh. 


Chuỗi thời gian 60 năm cổ nhân đặt ra 2 bộ phận (10 thiên 
Can và 12 địa Chi) sắp xếp theo thứ lớp phân tách ra âm dương 
đầy đủ ý nghĩa và riêng biệt. 

Âm dương là không gian, ngũ hành là thời gian. Từ cái bất 
dịch đến cái giao dịch thành biến dịch. Sinh khắc chế hoá là guồng 
máy tinh vi của lý học. 

Thiên Can là gốc, Địa Chi là ngọn. Can là Phúc Đức, Chi là 
thân thế. Từ Giáp Tí đến Quý HỢi biết bao bình diện nhân sinh nối 
tiếp tuần tự lớp lang (xem bảng 70 năm tuổi thọ) khiến cuộc sống 

■ /\ . ■ /K' ■ ■ r \ . I J . .'A / ■ /V' . 


cặp có 1 

thể chất riêng là ngũ hành 

Dương 

Ãm 

Hành 

Giáp 

Ất 

Mộc 

Bính 

Đinh 

Hổa 

Mậu 

Kỷ 

Thổ 

Canh 

Tân 

Kim 

Nhâm 

Quý 

Thủy 


MỘC là sơ bản tính vốn thiện chủ nhân từ. Mộc sinh hoả là 


Nhân sẵn có thì dễ học để biết lễ (Hoả). Hoả sinh Thổ là Lễ đã 
biết thì Tín thực (Thổ) phát sinh. Thổ sinh Kim, Tín đã giữ được thì 
đương nhiên có nghĩa khí (Kim), hành động theo lẽ phải. Kim sinh 
Thuỷ là Trí suy nghĩ hiểu biết sự lý tức là trọn vẹn ngũ thường. 

Từ Mộc (Giáp Ất) tuần tự xuống Hoả (Bính Đinh) Thổ (Mậu 
Kỷ) Kim (Canh Tân) Thuỷ (Nhâm Quý) là cả một hệ thống tương 
sinh, người trên chịu đựng hi sinh cho người dưới. Cuộc đời nếu 
biết kính người trên hy sinh cho mình và tự chịu đựng hy sinh cho 
người dưới, như Mộc được sinh nhập của Thuỷ và sinh xuất cho 


150 



Hoả là cả một cuộc diện tương sinh thái bình Long Hoa. Nếu vội 
nhẩy cách bước muốn khắc phục người là khắc xuất (Mộc vượt 
qua Hoả khắc Thổ) bằng như quá trớn đuối sức thì đương nhiên bị 
khắc nhập, như Giáp Ất nhảy cách Bính Đinh uy hiếp Mậu Kỷ rồi 
qua Canh Tân bị khắc nhập lại. Phải chăng là thế chiến quốc, còn 
gì là hạnh phúc nhân sinh. 

Những dương hành Giáp Bính Mậu Canh Nhâm đáo hạn gặp 
nhau sự sinh khắc phải là tuyệt đối, còn so với âm hành chỉ còn là 
tương đối. Những âm hành Ât Tân Kỷ Đinh Quý cũng vậy khi đụng 
chạm nhau sự khắc chế cũng mạnh mẽ hơn khi gặp dương hành: 

Giáp hợp Kỷ. 

Ất hợp Canh. 

Bính hợp Tân. 

Đinh hợp Nhâm. 

Mậu hợp Quý. 

Trong địa bàn Tử Vi sự sắp xếp thấy tinh vi từng vị trí chính 
yếu. Từ Mão đến Thân thuộc về Dương, từ Dậu đến Dần là tư thế 
của âm. Tí Ngọ là 2 thế chính (lương nghi) của Thái Dương và 
Thái Âm. Thêm Mão Dậu (tứ tượng) là Thiếu Âm và Thiếu Dương 
lập thành 2 thế khai sinh. Thìn Tuất là 2 thế nguồn chuyển biến. 

Bánh xe 60 hoa giáp là một vòng kín gắn liền 6 con giáp Can 
Chi tuần tự phối hiệp âm dương riêng biệt ràng rẽ luân chuyển, 
khiến đời sống vạn vật phải chịu ảnh hưởng từ cái sáng đến cái 
tối, từ mối thịnh vượng đến lẽ suy vong. 

Thường tình mà nói khi bắt đầu từ Tí phải tuần tự đến Dần, 
Thìn, Ngọ, Thân rồi đến Tuất. Nhưng khi tính ra thấy cái tinh hoa 
của 10 Can là tuyệt lý. Từ Giáp Tí đến Quý Dậu rồi nhảy qua Giáp 
Tuất chứ không thể là Quý Sửu nối Giáp Dần: 

a- Giáp Tí 1 trong hai thế chính của lưỡng nghi là sơ khai 
trong cảnh tối âm u minh (Thái Âm). Chi sanh Can, gốc chưa bén 
rễ nhờ ngọn nuôi. Cuộc sống phải đơn sơ giản dị, gặp nhiều may 
do ngọn thu hút ở cõi hư vô đầy hơi nước (Tí Thuỷ). Đa số năm 
trong thời gian này được Chi sanh Can. 

b- Bước qua Giáp Tuất (Can khắc chi) 1 trong 2 thế nguồn 
gốc chuyến biến. Gốc dành lấy sống, ngọn phải héo tàn, thời gian 
tranh sống gò ép, nguồn gốc phát sinh ra Giáp Thân. 

c- Giáp Thân (Chi khắc Can) là thời gian quật khởi nhờ ánh 
sáng Thái Dương, tuy là chiều tà (20 năm từ Giáp Tuất đến Quý 
Tỵ là một chuỗi Can Chi tương khắc, triền miên tang thương diễn 
chuyển) 

d- Giáp Ngọ là thế chính của Thái Dương, gốc tự hiểu lẽ sống 
phải nuôi ngọn để trường tồn (đa số năm Can Chi tương hợp). 

e- Nhảy đến Giáp Thìn (Can lại khắc Chi), ở đây không 
giống như Giáp Tuất là vì thuộc phạm vi của Thái Dương (Giáp 


151 



Tuất thuộc Thái Âm). Đa số năm Can Chi tương sinh nhưng có 
nhiều dồn ép (Can Giáp khắc chi Thìn). Đây chỉ là nguyên lý để 
chuyển dần đến Giáp Dần. 

g- Can Chi đồng hành là biểu tượng của Giáp Dần, một cảnh 
bình đẳng bằng liên hiệp, một thế huy hoàng hạnh phúc. 

Bánh xe luân lưu lại đến Giáp Tí, tuỳ hoàn cảnh, tuỳ thời 
gian, bình dị may mắn vẫn là biểu tượng của Giáp Tí, tuyệt không 
một khắc chế, rồi Giáp Thân, Giáp Ngọ, Giáp Thìn, Giáp Dần tuần 
tự nối nhau bat tuyệt. 

Ngắm nhìn sự chuyển dịch giữa 6 con Giáp, nhận thấy có 2 
đường lối riêng biệt: 

1- Từ Giáp Tí bước qua Giáp Tuất, từ Giáp Tuất sang Giáp 
Thân, từ Giáp Ngọ nhảy tới Giáp Thìn, từ Giáp Thìn biến thành 
Giáp Dần tất cả là những khắc chế ghê gớm. 

2- Còn từ Giáp Thân sang Giáp Ngọ, Giáp Dần sang Giáp Tí 
là tình tương sinh đằm thắm. 

Nguyên tắc: 

Giáp Tuất (Hỏa) khắc Giáp Tí (Kim) 

Giáp Thân (Thủy) khắc Giáp Tuất (Hỏa) 

Giáp Ngọ (Kim) sinh Giáp Thân (Thủy) 

Giáp Thìn (Hỏa) khắc Giáp Ngọ (Kim) 

Giáp Dần (Thủy) khắc Giáp Thìn (Hỏa) 

Giáp Tý (Kim) sinh Giáp Dần (Thủy) 

Ngày nay đời sống vật chất nhờ được khoa học tiến bộ, tuy 
có bỏ cách xa ngàn xưa muôn vạn dặm, thiết tưởng phần tinh 
thần không thể không giống nhau ở mỗi hoàn cảnh phải ưu tư hay 
đắc ý. 

(1) Trên địa bàn Tử VI chia làm 12 cung âm dương xen kẽ 
nhau. Sáu cung dương là 6 chữ Giáp. MỖI chữ Giáp là hiện 
tượng của mỗi thời đại. Giáp Tí là Thái cổ. Giáp Tuất là 
thượng cổ. Hai thời đại này thuộc về ảnh hưởng của Thái Ảm 
nên mọi sự đều ở trong vòng sơ khai bí hiểm. Phục Hy là vị 
Thánh thời Thái cổ phát minh ra dịch lý cũng phải chờ đến 
Khống Tử ở thời Trung cố mới san định được ra manh mõi 
một phần lớn. Giáp Thân là Trung cổ, đây là thời gian đã 
thuộc Thái dương nên đã sản xuất là những Thích Ca, Khống 
Tử ra đời trước 500 năm dương lịch. Giáp Ngọ là Cận cố là 
thời đại khoa học dồn dập phát minh (Chữ Giáp sinh chữ 
Ngọ). Giáp Thìn là hiện thế rồi đến Giáp Dần là Hậu thế. 

Mỗi thời đại là 1080 năm tức là gồm 6 đại nguyên. Mỗi đại 
nguyên có 1080 năm chia làm thượng nguyên, trung nguyên 
và hạ nguyên (nghĩa là mỗi đại nguyên phải đi hết 1 vòng 6 
Giáp mới là một thời đạl) 


152 



CẢN KHÔN NHẤT HÍ TRƯỜNG 
NHÂN SINH THỊ BI KỊCH 


Trời đất bao la bị thu hẹp coi như một sản phẩm của diễn đài 
trò chơi hỉ nội ái ố. Kiếp nhân sinh hẳn là một bản tuồng vui ít 
buồn nhiều. Kịch sĩ, tùy theo nghệ thuật và vai trò thủ diễn chỉ 
còn hứng chịu tất cả những lời bình phẩm khen chê người đời yêu 
hay ghét. Mấy ai thấu đáo được tình hình tư cách diễn viên mà xét 
đến nghệ thuật phải đóng trò: trung, nịnh, sự thật oan hay ưng, 
đáng hay không chính đáng, định mệnh đã dự thảo sắp xếp do 
quyết định của tay thầy tuồng đạo diễn: Tạo Hóa. 

Biết bao nhân thế cổ kim, đã thấm thìa tủi hờn, trước cảnh 
éo le cuộc sống, không phân trần minh chứng nổi sự việc. Thành 
tích khi đã bị hiểu lầm vì một uẩn khúc nào đó, một khi được trình 
bày chính xác, tất sẽ hài lòng. Lịch sử phải trung thực, ghi rõ 
trắng đen. 

Công việc soi tỏ được nỗi niềm, phần lớn trông cậy vào 
những bậc có thực tài thấu hiểu lẽ huyền vi vũ trụ. 

Những dị nhân như thế không phải là nhiều, dễ kiếm. Hàng 
trăm năm ngày tháng mới xuất hiện được một Gia Cát Lượng ở 
Hậu Hán Trung Hoa, một Nguyễn Bỉnh Khiêm của Hậu Lê Việt 
Nam chỉ đường ngay, vạch lối thẳng đường cho người, đồng thời 
và soi tỏ nỗi uất hận của những vai trò có liên hệ mật thiết đến 
cuộc sống chung. 

Nhưng đã là người, sự khắt khe không chừa ai. Người trước 
cố sức mình quyết ý phá định mệnh mà rồi công 6 lần xuất phát 
Kỳ Sơn cũng chẳng nên cơm cháo gì. Hồn cũng đành lìa khỏi xác 
trên đàn phương tinh, không hy vọng cầu cho tuổi thọ thêm một 
giáp. Người sau chịu bó gối, tự biết đời sống đã lỗi thời, đành lang 
thang đây đó, tìm cái vui tai với tiếng chim hót ríu rít nơi cây cao 
bóng mát, hoặc mượn thú vui ngâm thơ bình phú làm khoái chí 
dưới mái Bạch vân Am. 

Sự thật những cao nhân siêu thặng đó đã giúp ích rất nhiều 
cho hậu lai biết đâu vàng thau, mắt cá hạt châu bằng những lời 
bóng bẩy sấm ký tiên liệu xa vời. 

Tử vi từ ngàn xưa để lại, bị cỏ lau bao phủ mất vị trí, lại 
thêm cây dại mọc chia cành ngang làm mắc lối. Người học chỉ 
lượn quanh, ngại mất công một phần, không dám xông pha rừng 
rậm để kiếm đâu là kho tàng quý giá, phần bị nạn man thư làm 
cho lạc hướng. Đã hoang mang trước tinh thần thực học, lại không 


153 



thấy gì xác đáng bởi thêm dư luận chê bai, đành bỏ ngang quay 
bước. Tiến thoái lưỡng nan, không kết quả gì khả quan, dẫu mất 
nhiều ngày tháng rèn luyện chỉ được một vài kinh nghiệm chắp 
nối đơn sơ, phải chăng lữ khách ra khơi thiếu la bàn định hướng. 
Tinh thần hiệp sĩ cửu lưu không thể lãng quên mà sa vào tục 

lụy. 

Càn khôn nhất hí trường 
Nhân sinh thị bi kịch 

Trước tinh thần lý học cao siêu, dám mong những ai thử 
phân tích thêm điều chính xác vài bản toán dưới đây từ tư cách 
đến tình tiết cuộc sống mỗi nhân sinh: 
a- Nhâm Dần 23 tháng 3 giờ Tý 
b- Ất Mão 29 tháng 12 giờ Tý 
c- Đinh Mùi 20 tháng mười giờ Mão 


<Phu Mau> 


<Phuc Duc> 


<Di en Tr ac h> 


<Quan Loc> 


( H) Thi en 

Luong 


(M)That Sat 



( V) Li em Trinh 

+Thi en Vi et 

- Co Than 

+Ta 

Phu 


+An Quang - Benh 

Phu 

+Huu Bat 

- Benh 

+Hoa Loc 


+ De 

Vuong 

- Quan Phu 

+Nguyet Duc -Tu Phu 

+GĨ ai Than 

- Dai Hao 

+Lam Quan 


+Hoa Khoa 


+Quoc an -Suy 


+p h u 0 n g Cac 

- Thi en Hu 

+Phi Li em 


+ Hy 

Than 


+Thi en Hi 


+Thi en Ma 

- Tue Pha 

+T h i e u am 


+Lòng Tri 


+Thi en Quy 






+T h a 1 Phu 








+Th 

en Phuc 








+Th 

en Tho 








+Th 

en Tai 






16 


26 



36 


46 


[ Tuan 



h- - - - 



- - - 





< Me n h > 

<Than> 

Mao 


Thi n 

Ty 


Ngo 

<No Boc> 


( V) Tu Vi 






+ - - 


+- - - - 



{ V) Thi en 

Tuong 









+Van Khuc 

-Tang Mon 



Ho ten: nham dan 



+DÍ a Gi ai 

- Pha Toai 

+Hoa Quyen 

-Thi en Khoe 



Sanh : 23 

hang 3 



+Long Duc 

- Phuc Bi nh 

+Quan Doi 

- Thi en La 



Nam : Nham Da n 



+ Luu Ni en 

- Tu 

+Tam Thai 




Gi 0 : Ti 




+T h i en Tru 

- Thi enThuong 

+Tau Thu 










+Duong Phu 




Tuoi : Duong Nam 









Menh : Ki em Bac Ki m 









Cuc : Hoa 

Luc Cuc 





6 


Da n 





Mu i 

56 






a m 















cHuynh De> 


Su u 


Cuc 

Khac Menh 


Than 

<Thi en Di > 


( M) Thi en 

Co 


Sao 

chu menh : +Loc Ton 



( D) Pha 

Quan 

( M) Cu Mon 


Sao 

chu t han : Thi 

en Luong 





+Thi en Khoi 

- Thi en Ri eu 







+Van Xuong 

-Linh Tinh 

+Dao Hoa 

- Thi en Khong 







+Bat Toa 

- Da La 

+Moc Duc 








+Hoa Cai 

- Bac h Ho 

+T h i en Y 








+Mo 

-Quan Phu 

+Thi eu Duong 








+Thi en Gi ai 

- Di a Vong 

+Tuong Quan 








+Thi en Quan 















116 


TỈ 


Hoi 

Tuat 


Da u 

66 


[ Tr i et ] 

(. 









<Phu The> 


<Tu 

uc > 


<Tai Bach> 


<Tat ach> 


( D) Tham 

.ang 


( D) Tha 

i Duong 

(M)Thien Phu 


( D) Thi 

en Dong 




( D) Tha 

i a m 

( vj Vu Khuc 




+Phong Cao 

-Thai Tue 

+Duong 

- Hoa Ti nh 

+Luc Si -Kinh 

Duong 

+Loc Ton 

- Di a Ki e p 

+Tr ang Sinh 

- Ti eu Hao 

+Hong Loan 

- Tr uc Phu 

+Tha i - Da u 

Duan 

+Bac Si 

- Di a Khong 



+Thanh Lonq 

- Qua Tu 

- Hoa 

Ky 

+p h u c Duc 

- Ki ep Sat 






- Di eu 

K h a c h 

+Thi en Duc 

- Thi en Hĩnh 









- Luu Ha 









- Tuỵet 









- Thí en Su 

106 


96 



86 


76 



a- Tuổi Nhâm Dần, Mệnh Thân đồng cung tại Thìn cho thấy 
một thế nhân có căn bản mà lắm éo le; người nặng lo mà lo hoài 
cũng vẫn bất mãn, đi đôi với Tử Tướng Quyền ngộ Tuần (quyền 
rơm vạ đá). Người này đến lúc tay buông xuôi vẫn không đang 
nhắm mắt. Hai đại vận 26-35 và 66-75 ở Ngọ Tuất là hai đại vận 
đắc thiên thời, nhân hòa vẫn không cho phép người có số đắc ý, 
tuy là đời sống gặp bước cao sang phải chăng Tài Thọ không thi 
thố đúng mức vì người ở dương cung Tử Tướng ngộ Tuần quá khắt 
khe. Giai đoạn 66-75 ở Tuất tình trạng Phá Quân lại bị bao hãm 
trong cái lưới. Địa Võng (có Đà La), nếu được trách vụ giao phó 


154 



thì cũng sôi hỏng bỏng không càng thêm gánh hận vào mình. Phải 
công nhận Tử Tướng dầu không trúng cách của Mệnh nhưng tư 
cách vẫn không hèn, bị bồi thêm Kình Lực không cho hãnh diện là 
may cũng như Lý Quảng không được phong Hầu. 

b- Ất Mão được trúng cách Lộc Tồn, nhưng Mệnh Thân đồng 
cung ở Sửu không khác gì tuổi Nhâm Dần Mệnh Thân đồng cung ở 
Thìn mà còn kém cả căn bản (tam hợp Tuế Phá không cho phép 
đương số được hài lòng), cái khác nhau là người nặng lo (Tang 
Môn) không nên cơm cháo gì, còn người Ât Mão này ở Điếu Khách 
ức lòng muốn phân trần mà không nổi. Tử Tướng bị Tuần là tư 
cách nhân hiệp bị ngăn trở. Tham Vũ bị Tuần là tham vọng thất 
bại gạt ngang. Cả hai đều Mệnh Thân đồng cung thì cả hai cuộc 
đời gặp thiên thời chỉ là vơi chút u sầu. Tham Vũ ngộ Tuần không 
chút hết nỗi lòng tham, trừ phi tuổi Thìn Tuất Sửu Mùi đắc Phá 
Toái sẽ giảm Tham Vũ đến mức tối cao. Người có số tự tu tỉnh với 
Tài Thọ ở cung điền mà an phận không ham trèo cao, ngã đau, 
chờ đại vận 66 - 75 Mùi đắc Triệt tháo gỡ Tuần họa chăng thanh 
minh được lòng mình. 


+ 

<Quan Loc> 

<No 

Boc > 





<Thi en Di > 






<Tat ach> 


( M) Tu Vi 











(V)That Sat 











+Hoa Khoa -Co Than 

+ DÍ 

Gi ai 

- Dai Hao 

+Bat Toa 

- Benh 

Phu 

+Thi en Vi et 

- Benh 

+T h i e n Ma -PhaToai 

+ Luu Ni en 

- Thi enThuonq 

+GÌ a i Than 

- Quan 

Phu 

+Hy Than 

- Ki e p Sat 

- Phuc Binh 

+ Mo 




+Hoa Cai 

- Tu 



+Nguyet Duc 

- Thi en Hĩnh 

-Tang Mo n 

+Thai Phu 



+Long Tr i 




+Tni en Phuc 

- Tu Phu 

-Tuyết 

+Th 

e n Hi 



+Phuống Cac 




+ Du 0 n g Phu 

- Thi en Su 


+ĩh 

e u am 



+T a m Thai 







+ 1 h 

en Tru 



+Thi en Gi a i 






86 

76 




66 




56 


+ 

- - - - 



- r Tr 

et ] - 







<Di en Tr ach> 

Mu i 



Than 

Da u 



Tuat 

<Tai Bach> 


( M) Thi en Co 






- - - 



— 

( H) Li em Trinh 

( M) Thi en Luong 









( H) Pha 

Quan 

+Van Khuc - Da La 



Ho ten 

at 

ma 0 




+Phi Li em 

- Hoa Tinh 

+Hoa Loc - Dau Quan 



Sanh 

29 

'hang 12 





- Thi en Hu 

+Hoa Quyen -Quan Phu 



Nam 

at 

4a 0 





- Tue Pha 

+Thai -Thi en Khong 



Gi 0 

Ti 






- Suy 

+Thi en Quan -Thien La 











+T h i en Tho 



Tuoi 

Am 

'lam 






+Thi eu Duong 



Menh 

Da i 

Khe Thuy 






+T h i en Tai 



Cuc 

Hoa 

Luc Cuc 






96 

Ngo 







Ho i 

46 


+ 

.... 



a m 

luonq t huan ly 







<Phuc Duc> 

Ty 



Menh Khăc Cuc 



TỈ 

<Tu Tuc> 


( H) Thi en Tuong 


Sao 

chu me n h 

+Van Khuc 








Sao 

chu than 

Thi 

en Dong 






+ T a Phu -Thai Tue 









+Van Xuong 

- Li nh Ti nh 

+L 0 c Ton - Thi en Khoe 









+De Vuong 

- Luu Ha 

+Bac Si 









+Long Duc 

- Di a Vong 

+Du ong 









+Tau Thu 
















106 

Thi n 



Mao 

Da n 



Su u 

36 


+ 

- - - - 



-lu 

ni- 







<Phu Mau> 

<Menh> 

<Than > 

cHuynh De> 




<Phu Tho 


( V) Thai Duong 


( M) Tham Lang 


( V) Thi en 

Dong 



( D) Thi 

en Phu 

( V) Cu Mon 


( M) Vu 

Khuc 


( V) Thai 

a m 





+Luc Si -Kinh Duong 

+An 

Quàng 

-Qua Tu 


+Thi en Khoi 

- Hoa 

<v 


+Huu Bat 

- Bac h Ho 

+Phong Cao -Truc Phu 

+ Mo c Duc 

- Di eu Khac h 

+Dao Hoa 

- Thi en 

ti eu 

+Lam Quan 

- Di a Ki ep 

+Tr a ng Sinh 

+Thanh Lonq 



+Hong Loan 

- Ti eu 

Hao 

+Quoc an 

- Di a Khong 


+Th 

en Quy 



+Phuc Duc 




+Tuong Quan 







+Quan Doi 











+Thi en Duc 











+Thi en Y 






116 

+ 

6 

p- - - - 




16 






26 





c- Một lá số dễ làm người học lầm lạc cho là: 

1. Vô chính diệu đắc tam không. 

2. Có tâm hồn từ bi bác ái. 


Mệnh ở cung Thân vô chính diệu có Thiên Không, Địa Không, 
Thiên Di ở Dần có cả Tuần và Triệt, Thiếu Dương, Hồng Loan, Cô 
Thần đều ở Mệnh, sự thật Hồng, Không vẫn là sắc sắc không 
không. Thiếu Dương, Thiên Không, cô Thần là bác ái, nhưng đây 


155 



còn ẩn nấp Lưu Hà, Kiếp sát, nhất là Thủy Mệnh thì Lưu Hà là chủ 
nhân cùng với Kiếp sát là một thứ gọng kìm quá bên phụ tá thêm 
Không Kiếp dầu đắc địa. Bản mệnh vốn ráo riết (dương cung) 
thêm cả một hàng sát tinh đâu có phải từ bi. 


<Tu Tuc> 



T- - - - 

<p hu 

The > 







cHuynh De> 





<Menh> 


( M) Tu Vi 














( Vị That 

Sat 













+Lam Quan 

-Kinh 

Duong 

+Loc Ton 


Hoa 

Ti 

nh 

+Van Xuong 

- Da La 


+Hong Loan 

- Co Than 

+Luc Si 

- Di eu 

K h a c R 

+Bac Si 


Tr uc 

Phu 

+Van Khuc 

- Quan 

Phu 

+Ta m Thai 

- Di a Khong 

+Phong Cao 



+Bat Toa 


Thi en 

li nh 

+Hoa Cai 

-Thai 

Tue 

+Thi eu Duong 

- Ki ep Sat 

+Thi en GI ai 



+Quan Doi 





+Moc Duc 



+Tr ang Sinh 

- Phuc Binh 

+T h i en Ma 













-Thi en Khong 

+Thi en Tru 













- Luu Ha 

35 



25 






15 



5 




















<Tai Bach> 



Ho i 





Ti 

Suu 



Da n 

<Phu Mau> 


( M) Th i en 

Co 















( H) Li em Trinh 

( M) Th i en 

Luong 












( H) Pha 

Quan 

+De Vuông 

- Qua 

ru 




Ho ten 

dinh mui 




+Thi en vi et 

- Dai Hao 

+DÍ a Gi ai 

- Thi en La 




Sanh 


20 

hanq 10 




+Duong 

-Tang Mon 

+Hoa Khoa 






Nam 


Di nh Mui 




+ Luu Ni en 


+Phuc Duc 






Gi 0 


Mao 





+Thai Phu 


+T h a n h Long 













+T h i en Tho 


+Thi en Duc 






Tuoi 


Am 

\la m 












Menh 


Thi 

an Ha Thuy 












Cuc 


Tho 

Ngu Cuc 






45 



Tu at 









Mao 

115 












a m 

luong nghi ch ly 







<Tat ach> 



Da u 





Cuc 

Khac Menh 



Thin 

<Phuc Duc> 


( H) Thi en 

Tuong 



Sao 

chu 

menh 


Vu 

(huc 










Sao 

chu 

than 


Thi 

an Tuong 






+GÍ a i Than 

- Bach 

Ho 











+Tha i 

- Benh Phu 

+p h u 0 n g Cac 

- Ti eu 

Hao 











+T h i en Y 

- Thi en Ri eu 

+Thi en Tai 

- Thi en Su 











+Thi eu am 

- Di a Vong 


- Suy 
































55 



Than 





Mui 

Ngo 



Ty 

105 


[ T u a n ] - [ 

Tri et ] 
















<T h i en Di > 


<Tha n> 

<No 

loc > 





<Quan Loc> 



<Di en Tr ach> 


( V) Thai 

Duong 



( M) Tham Lanq 



( V) Thi en 

Dong 


( D) Thi 

en Phu 

( V) Cu Mon 



( M) Vu 

Kh uc 




í vj Thai 

a m 




+Long Duc 

- Benh 


+Huu Bat 


Li nh 

T 

nh 

+Dao Hoa 

- Tu Phu 

+Thi en Khoi 

-Quan Phu 

+Quoc an 

- Di a 

(i ep 

+T a 

Phu 


Da u 

)uan 

+Hoa Loc 



+Hy Than 

- Thi en Khoe 

+Thi en Hi 

- Hoa 

<» 

+An 

Quang 


Pha 

Toai 

+Hoa Quyen 



+ L 0 n g Tri 

- Tuyet 

+Thi en Quan 



+Th 

en Quy 


Thi en 

lu 

+ Mo 



+Thi en Phuc 


+Tuong Quan 



+Tau Thu 


Tu 



+Nguyet Duc 



+Du 0 n g Phu 








Tue 

5 ha 

+ Phi Li em 











Thi enThuonq 






65 





75 

— 






85 





95 





Đây là vô chính diệu kiến tam không, cuộc đời phú quý (có 
Khoa Quyền Lộc) như giấc mộng hoàng lương. Mệnh Thủy không 
bao giờ được vô chính diệu đắc nhất nhị tam không. Chỉ một tuổi 
Hỏa mà thôi. 

Càn khôn nhất hí trường 
Nhân sinh thị bi kịch 


TỬ VI CHÍNH THỊ ĐÍCH TÔN CỦA DỊCH LÝ 


Dịch lý là môn triết học thâm căn của Á Đông quán triệt vũ 
trụ của hai thế cách tượng hình là thời gian, với cơ bản rất đơn 
giản và âm dương ngũ hành. Nhất là sau ngày hai nhà bác học Á 
Đông đem dịch lý âm dương bác công thức song hành điện lực 
nguyên tử được phần danh dự lãnh thưởng giải Nobel năm 1957, 
sau hai lần thí nghiệm quốc tế nguyên tử lực cuộc. 

Âm dương trên bình diện văn từ coi như cân phân ngang 
bằng, nhưng thực trạng theo luật cơ (lẻ) ngẫu (chẵn) vẽ nên hình 


156 



tượng thì dương bao giờ cũng lấn âm quá bán (3 đối 2) như tất cả 
mọi mặt chia loại âm dương trong dịch học: 

D = 

/V 

Â = 

D = Nam, cương, thiện, đại, chính, thực, quân tử, phú quý, 
mạnh. 

Â = Nữ, ác, tiểu, tà, hư, tiểu nhân, bần tiện, yếu. 

Giữa Thiên Can và Địa Chi cũng vậy. Can phải là gốc Chi chỉ 
là ngọn. Nguồn thực lực quan trọng vẫn là Can nên Can được đặt 
đứng trước Chi cho biết đâu là căn bản. 

Mỗi khi nói đến Thiên (Trời) nhận ngay thuộc dương với hình 
tượng trong sáng, mà Địa (đất) phải u minh thuộc âm. Cũng như 
nghĩ đến Nam tướng thấy mày râu dũng mãnh (dương) còn nữ thì 
thanh mai uyển chuyển (âm). 

Thời gian chữ dịch chia làm 3 giai đoạn: 

1. Bất dịch = Mệnh lập. 

2. Giao dịch = Thân hành. 

3. Biến dịch = vận chuyển. 

Mỗi cá thể sinh vật được âm dương phối hiệp sanh ra chứa 
đựng ngũ hành đầy đủ hợp chất là bất dịch, vì lẽ sống còn phải 
lần hồi tiếp xúc ngoại giới là giao dịch, tất nhiên đời sẽ biến dịch, 
tùy theo hoàn cảnh, người không hiểu tùy thời quyết định (ăn 
thuở, ở theo thời). 

Phần cương lãnh dịch học phải biết chia loại về nghĩa âm 
dương. 

Dương hào phải ở dương vị, âm hào nằm ở vị trí âm vị mới 
đắc cách, trái lại là bất chính thường đem lại khó khăn, kết quả 
không lành. 

Mỗi quẻ dịch có 6 hào bắt đầu từ dưới chồng lên. Theo luật 
cơ ngẫu hào sơ hào tam, hào ngũ là hào dương vị. Hào nhị, hào 
tứ, hào thượng là hào âm vị. Vị trí của dương vị nên được dương 
hào chiếm đóng, âm vị phải để cho âm hào trú ngụ, mọi việc sẽ 
được hanh thông, trái lại tất sở cầu bị bê' tắc. 

Như hai quẻ: 

a) Thủy Hỏa Ký Tế: 

Cho thấy sơ hào ở dưới cùng hào 3, hào 5 đều một vạch là 
dương hào đắc dương vị. Hào 2, 4 và thượng (6) đều 2 vạch là 
trúng âm vị có âm hào. 3 nét ở trên là Khảm (thủy), 3 nét dưới là 
Ly (hỏa). Theo tượng quẻ Thủy ở trên, hỏa ở dưới có nghĩa là hỏa 
bốc lên, thủy thấm xuống, tức thủy hỏa tương giao để đem lại 
thành công hợp cách 6 hào âm ở âm vị, dương ở dương vị rất 
hoàn toàn đâu vào đó, ý nghĩa mọi sự đắc cách. 


157 



Â 6 (Thượng) 
D 5 (Thủy) 

/V 

Â 4 



Khảm 

(Thủy) 


D 3 

Â 2 

D (sơ hào) 



Lỵ 

(Hỏa) 


b) Hỏa Thủy Vị Tế: 

Cho thấy Ly (hỏa) trên, Khảm (thủy) dưới, các vị trí âm 
dương hào đều đứng nghịch vị, nghĩa là lửa không nấu được nước 
và nước thấm xuống không đi tới lửa, việc sở cầu như trống đánh 
xuôi, kèn thổi ngược hợp cách 6 hào âm dương không đắc vị. 


Ly 

(Hỏa) 


Khảm 

(Thủy) 


Trong bản đồ Tử Vi thấy 12 cung âm dương xen kẽ không 
khác gì vị trí 6 hào quẻ dịch. Lý đương nhiên người dương Mệnh 
đóng ở dương cung, người Âm phải ngồi ở âm vị mới đắc cách, 
dẫu là tam hợp Tuế Phá vẫn có nghị lực (thiên mã) phụ giúp hùng 
khí như ai tam hợp Thái Tuế đành rằng kém phần chính nghĩa. 

14 chính tinh trên địa bàn, điển hình có bộ Nhật Nguyệt luôn 
luôn sao cho âm dương thuận vị. 

Người âm đóng cung dương đã là nghịch vị, nếu lại Thái 
Dương thủ Mệnh, chưa vội nói đến hành Mệnh có hợp sao hay 
không, thấy ngay có phần kém sút (Thiếu Dương hay Thiếu Âm). 
Chẳng may cung đó lại là cung lạc hãm của Thái Dương, báo hiệu 
người đó bị lôi cuốn vào vòng đen tối ngay buổi ban sơ, nhưng rồi 
một ngày sẽ sáng tỏ với tư cách Nhật cư dương vị. Trái lại vị trí 
đó lại tịnh minh cho Thái Dương, sự sáng tỏ đó sẽ là dù che thân. 

Người âm đóng cung âm, Mão hay Tỵ, Thái Dương đó chỉ 
nhất thời không chánh nghĩa. 

Tử vi cũng như dịch lý lấy chữ thời làm quan trọng. Người 
đắc thiên thời hẳn đắc ý. Thánh Phục Hy vạch nên 8 quẻ ghi làm 
bát quái có ý để Thiên thời trên hết, xuống đến Nhân hòa ở giữa, 
cuối cùng phần Địa lợi. 

Thiên 


Tam tài Nhân 

Địa 

Thiên thời gặp vận hội tốt (nhập hạn tam hợp Thái Tuế) dầu 
đụng đầu Không Kiếp vẫn có dịp may. Tiếp đến Nhân hòa được 
lòng người trợ giúp (bộ tinh đẩu hòa hợp với sao thủ mệnh) rồi 
mới đến cung hạn tốt hay xấu là sinh khắc hành bản mệnh. 


158 



Các hành tinh trong Tử vi chỉ là những hình tượng lý tưởng: 
Thiên Phủ, Thiên Lương làm đại diện cho nhân hậu. Sát Phá Tham 
thủ vai sốt sắng ngang tàng. 

Trong mỗi quẻ Dịch để ra 2 hào làm tượng hình cho nghĩa 
trung chính: Hào nhị phải là hào âm đóng, hào ngũ dành cho 
dương hào là đắc trung đắc chính. Tượng hình trong Tử vi như Tử 
Phủ Dần Thân hay Phá Quân Thìn Tuất, chắc đâu là xứng đáng 
mến trọng và đâu là đáng khinh khi. căn bản chính không ngoài 
lý âm dương của và ngũ hành của Mệnh có đắc cách với vị trí 
trung chánh đã được nêu ra hay không. 

Tóm lại, tất cả những quy luật của Dịch lý đã áp dụng, thời 
Tử vi không thể thực thi sao cho hòa hợp âm dương, ngũ hành 
một căn bản nói chung cho cả Lý số Dịch học. 


TOÁN SÔ DỊCH HỌC MỘT PHƯƠNG TIỆN 
GIÁO HUẤN ĐẠO LÝ NHÂN SINH 


Khoảng gần 3.000 năm trước dương lịch, một vị đại thánh 
đã biết ngưỡng, chiêm trời mà định thiên văn, cúi dòm đất để xét 
địa lý, nhìn thẳng không gian khảo sát vạn vật, nghĩ cách mở 
mang dân trí để diệt bớt dục vọng thê' nhân, mới vạch ra tượng 
hình vũ trụ nên hình bát quái với những ý định kín đáo. Đó là Đại 
Thánh Phục Hy. 

Phải chờ đến 3 vị thánh sau bay là văn vương, Chu công và 
Khổng Khâu, nhất là Khổng Khâu e sợ người đời lầm đường lạc lối 
soạn thêm những lời giảng giải (soán từ). 

Mỗi quẻ bát quái có 3 nét làm đại diện cho tam tài, (thiên 
nhân địa). Phải dùng đến hai quái chồng lên nhau mới thành quẻ, 
vì mỗi Tài phải có 2 hào thay mặt cho âm dương. Nếu chỉ một âm 
hay một dương không thể sinh thành biến hóa được. 

Hạ quái được gọi là nội quái (D), thượng quái là ngoại quái 
(A). Mỗi quái có 3 hào: Hào sơ là dương vị, Hào nhị là âm vị, hào 
tam hào ngũ là dương vị, hào thượng (6) là âm vị. Giữa hai quái 
phải có tương ứng với nhau là hào nhị được gọi là hào lục nhị hay 
nhị sách (A) tương đắc với hào ngũ liệt danh là đơn hay cửu ngũ 
(D) là đắc trung đắc chính. 

Ngoài những quy luật ấn định, những soán từ là những lời 
vàng tiếng ngọc để cho đời làm khuôn mẫu hành sự. Hai chữ 


159 



chính trung sao cho hoàn hảo. Biết việc nên làm thì làm là chính. 
Chính sao cho trúng lúc không thái quá cũng không bất cập là đắc 
trung. 

Hai quẻ Thủy Hỏa Ký Tế và Hỏa Thủy Vị Tế: 



Nhận xét vị trí âm dương thuận lý và giao hợp tương ứng là 
đắc thành (Kỷ Tế) mà nghịch lý lại âm dương bất giao là dở dang 
(Vị Tế) 

Đến như hai quẻ: 

Địa Thiên Thái Thiên Địa Bĩ 



Thấy rằng vị trí âm dương phần nhiều bị xáo trộn, lại soán 
từ thấy giáo huấn rất nhiều. 

Địa Thiên Thái vị nội quái là cả một đoàn quân tử (càn) tiểu 
nhân (khôn) đứng ở ngoài (thượng quái). Hào nhị (âm vị) đáng lẽ 
phải là hào sách, đây lại là cửu nhị (D) ứng hợp với hào lục ngũ ở 
quái thượng, sự cương (D) nghịch (A) phải tùy thời gian áp dụng 
sao cho chúng phải đắc thái. 

Thiên Địa Bĩ thấy Nội quái là Khôn (A=tiểu nhân). Thượng 
quái là toàn dương (Càn). Khí âm thấm xuống, khí dương bốc lên 
không tương giao tất nhiên vạn vật khó sinh thành. Một đoàn tiểu 
và cửu ngũ vẫn là dương nên chữ Bỉ chỉ là thời gian. 

Toán số Tử Vi cũng vậy, không cứ gì bộ tinh đẩu nào là làm 
được việc, còn phải tùy chữ thời cũng như bên dịch lý. Đắc vị là tư 
cách, còn bản Thân đào tạo chữ Thọ đến mức độ nào khiến chữ 
Tài hoán cải đủ sức mạnh can thiệp Quan Phúc, Thiên Ất nhúng 
tay chặn bớt trở lực ngăn cản bước đường đưa đến chữ Thời. 

Ngắm nhìn vào cửu ngũ của dịch lý không khác gì thời Thái 
Tuế của Tử Vi. Người Thái Tuế phải trải qua 4 vận đến vận thứ 5 
mới đến thời. Hào cửu ngũ cũng là hào thứ năm nên mới có câu 
Đế vương lên ngôi Cửu Ngũ. 


160 



Những soán từ của dịch lý thường nhắc nhở tư cách những 
bậc Thánh nhân cùng một nhịp điệu âm nhạc chữ Tài chữ Thọ của 
Thái Tuế. 

Tiếc rằng lâu nay người đời vẫn nhìn khoa toán số dịch lý 
trong một thành kiến hạn hẹp. Thời buổi khoa học tin sao được sự 
ứng nghiệm, đòi hỏi phải có minh chứng cụ thể. Nhưng tại sao 
hiện nay có những người được mang danh bác học triết gia ở 
phương trời xa xăm lại ham mê tìm kiếm cố bới móc những cái gọi 
là của quý dịch lý Á Đông. Có phải là tùy cách thọ hưởng. 

Mỗi lần đọc Chu dịch là một lần như được nghe Phục Hy, 
Khổng Khâu nêu cao danh nghĩa quân tử, chỉ đường đối xử tùy 
thời cương nhu, một thâm ý dùng toán số dịch học để giao huấn 
đạo lý đức hạnh nhân sinh. 


CÀN KHÔN MỘT KHỐI vĩ ĐẠI ĐỨC HẠNH 


Vũ trụ là một khối thái cực bao gồm một cặp lưỡng nghi 
thiên địa được biểu tượng nên hai thế càn (dương) và Khôn (âm) 
chứa chất biết bao khả năng trong đó có cương kiện và nhu 
thuần. Một đức tính người thường ghi dành riêng cho hạnh kiểm 
của những hiền nhân quân tử mới có. 

Trời đất tất nhiên là sáng suốt có vạn năng hun đúc uốn nắn 
đến cái thứ ba là đệ tam tài (nhân) thừa hưởng và thi hành. Người 
đời được sinh ra vốn bản thiện, một điều tiên quyết mà mấy ai đã 
kiên trì vững tay nắm chắc từ thửa sơ sinh cho đến lúc bạc đầu. 

Hai quẻ Càn Khôn dịch lý chứng minh giảng giải cho thế 
nhân thấy tất cả những gì khả năng vô địch của lưỡng nghi trời 
đất. 

Biết rằng mỗi quẻ dịch có hai quái: nội quái là dương và 
ngoại quái là âm. Mỗi quái có 3 hào nên mỗi quẻ có 6 hào vì lẽ 
tam tài (thiên nhân địa). Mỗi tài phải có một hào dương và một 
hào âm để biến nên vị trí chính phải như: 


Thượng hay 

Pt ■hhi 

Thiên 

ngoại quái 

/V 

Â 

Pt 

Nhân 

Hạ hay 
nội quái 

V 

/V 

Â 

Địa 


D 


161 



Lấy hai hào chính giữa mỗi quẻ để giao hợp nhau nên gọi là 
trung. Nếu hào nhị âm và hào ngũ là dương là đắc chính. 

Thấy hai quẻ Càn nêu là Bát Thuần Càn và Khôn ghi Bát 
Thuần Khôn tức là mỗi quẻ 6 hào đều đứng về một phía: 

Càn Khôn 



Theo luật âm dương thấy lệch hẳn một bên thì hẳn có sự 
mắc nghẽn không xuôi chiều, vì thế hai quẻ này soán từ giảng giải 
rất cao siêu để biện lý tất cả những gì là khả năng của Càn Khôn 
xây. 

Sáu hào của Càn đều là dương thấy sự khó khăn ở ba hào 
nhị tứ và thượng đáng lẽ phải là âm mới đắc vị. Nhưng đã là Trời 
mà phải khoanh tay trước thế bí sao? Soán từ đề cao 4 chữ của 
Càn: Nguyên Hạnh LỢi Trinh. 

Nguyên = nguồn gốc đầy đủ. 

Hạnh = thông thái thuận tiện. 

LỢi = tiện ích thỏa mãn. 

Trinh = chính đính bền chặt đến cùng. 

Chủ yếu gồm ý phơi bày vạn năng của Trời ngay từ gốc 
thiện căn, đủ sáng suốt hành động công ích thỏa mãn mọi trường 
hợp với ý chí bền chặt đến cùng. Mặc dầu có những trở ngại chỉ là 
giai đoạn (nhị, tứ), cương kiện là bản chất của Càn, nên nhu phần 
nào cho trúng lúc (chữ Thời). Qua hào cửu ngũ đã thành công đến 
hào cửu thượng không nên quá cương, vì cùng tắc biến, đầy quá 
phải tràn, giữ khoan hồng nới tay để tránh vòng biến họa. Đây là 
chân bản sáng suốt của Thiên. 

Quẻ Khôn cũng 6 hào toàn âm, thấy nghịch cảnh ngay ở hào 
sơ, tam và ngũ đáng lẽ phải dương hào mới đắc cách. Khôn cũng 
như Càn không lẽ không thể có chu đáo, càn cương kiện bao 
nhiêu thì Khôn đương nhiên nhu thuận bẩy nhiêu. Thông minh có 
thừa biết không được ban phát cương kiện như Càn, nên phân 
định đâu là thuận lợi thuận theo bước của Càn mà tiến bước. Soán 
từ đề ra 3 chữ: An, Trinh, cát: 

An = yên bề thuận theo. 

Trinh = chính đính bền chặt. 

Cát = tốt đẹp hoàn hảo. 


162 



với đầy ý nghĩa răn khuyên giữ chữ Trinh đến cùng đến khi 
thấu đáo đâu là phải thì thuận theo phò trợ, cũng được tốt đẹp 
hoàn hảo như ai, vì với ba hào là sơ, tam và ngũ thận trọng trong 
việc nghĩ xét không quá vội vàng, tới lúc gặp được càn nên thuận 
theo cương quyết gắng công. 

Càn Khôn đã khuyên giải chữ Thời quan trọng. Cuộc nhân 
thế tùy theo cương kiện của càn và nhu thuận của Khôn mà hành 
động tiến thoái. Trên địa bàn Tử Vi cũng chỉ là bức phóng ảnh 
bước đường Càn Khôn. Từ lúc mang tiếng chào ban đầu ra ánh 
sáng cho đến ngày thất trận cổ lai hy cũng trải qua 6 giai đoạn: 
nào thời Thái Tuế, nào hạn Thiên Không, lúc vận sinh xuất, lúc 
hạn khắc nhập. Đương số dầu là Tử Phủ, sát Phá Tham hay Đồng 
Lương, Cự Nhật phải tùy chữ Thời mà cương nhu. Đừng tưởng 
Quyền Lộc tô điểm mà múa tay nhảy với, sáng suốt nhận định tư 
thê' của mình với cơ duyên đắc thất. Quyền Lộc kia chỉ là bậc 
thang thuận tiện cho cả hai chiều đi lên hay bước xuống cùng 
mau lâu như nhau, sự khác biệt tùy theo thiện tâm dẫn dắt lẽ 
sống. 


ĐỨC HẠNH CẢN KHÔN ĐI ĐẾN ĐÔNG NHÂN ĐẠI HỮU 


Càn Khôn biểu tượng cho vạn năng nhất là đức hạnh cương 
nhu kiên thuận, lần xuống Tứ tượng có Khảm Ly: 

Ly thiếu dương của Càn. 

Khảm thiếu âm của Khôn. 

Đạo Càn Khôn bao gồm ban phát ra 4 chữ Nguyên Hanh LỢi 
Trinh (Càn) và 3 chữ An Trinh Cát (Khôn) cho đời được hưởng 
những gì là hoàn hảo tốt đẹp công bằng mọi người như nhau. 

Với hai quẻ Thiên Hoả Đồng Nhân và Hỏa Thiên Đại Hữu 
thấm sâu lòng người, cho biết đâu đường lối mà thế nhân muốn 
thực thi tất cả tiến tu đến thánh đức, ngày ngày kiến tạo biểu 
hiện đức mình trong công việc. 

a- Thiên Hỏa Đồng Nhân có nội quái Ly, ngoại quái càn. Ly ở 
dưới Càn tượng là lửa bốc lên tới Trời chiếu sáng mọi nơi hết thảy 
sinh vật đều hưởng quang minh. Chữ "đồng" nơi đây có nghĩa tất 
cả mọi người không kể thân sơ gần xa quen lạ tức là đại đồng. 
Như thế mới đại đạo chí công. Thể theo quái Ly biểu hiệu đức tiến 
bộ. Càn có đức cương kiện. Hai hào nhị và ngũ có đức trung chính 


163 



ứng hợp với nhau. Trong vốn sẵn sáng suốt, ngoài cương quyết 
thực thi. Tưởng đó phải chính đại quân tử mới chu đáo được, vì 
tâm tư người đời thiên trạng vạn thái rất khó bỏ sạch được tì tâm 
để làm sáng tỏ chí công vô tư. với 6 hào chỉ có hai hào tứ và 
thượng là trở ngại vì quá cương kiện nên pha vào nhu thuận 
nguyện ý cầu mong biết hồi đầu nghĩ lại đã có gì bất trực hoặc vô 
tư. Biết điều lỗi rồi tự tu sửa, tưởng chẳng điều gì tốt hơn. 

b- Hỏa thiên đại hữu trình bày Càn nội Ly ngoại có nghĩa là 
cộng đồng với người, tất thảy mọi người đều là bạn. Nhận xét 6 
hào chỉ một hào sơ đắc vị, hào tam tuy là dương nhưng sợ quá 
kiện dương hóa kiêu vì 3 hào nội quái đều dương. Nhưng đã sanh 
ở dòng giống thiện đức (Càn) há không biết tùy thời ứng đối. Hạ 
Càn nguyên gốc quân tử thượng Ly đã thông sáng suốt giao hợp. 
Quan trọng ở hào ngũ là âm vạch lỗi cho người biết khi đã công 
thành danh toại nên khiêm nhượng để tránh hiềm khích, làm gì 
mà không thâu thái được lòng người trở nên đại hữu. 

c- Thủy Địa Tỷ thành lập do hai quái Khôn hạ, Khảm thượng 
tức là Thái âm và Thiếu âm chung hợp cũng như Hỏa Thiên Đại 
Hữu có Càn nội Ly ngoại (Thái dương, Thiếu dương cộng tác). Một 
bên, Trời được lửa cháy sáng quang minh. Một bên, đất được nước 
thấm nhập mềm dẻo. 

Nguyên lý trong càn Khôn không giống một loại vật nào 
sống cô lập mà thành công trường tồn mỹ mãn, luôn luôn có giao 
dịch phụ giúp lần nhau. Trông vào 6 hào thấy ngũ hào oai nghiêm 
dương cường hòa hợp với hào nhị ở hạ quái. Đây là hào độc nhất 
lãnh tụ có tất cả sáng suốt dìu dắt 5 âm hào quy tụ trên dưới. Tiếc 
rằng nội quái toàn hào âm, quan hệ ở sơ hào nơi nguồn gốc đều 
quá nhu giúp sức cho hào thượng cùng tính chất, sự bền vững 
khó lâu dài. vậy người kết bạn, tìm thầy nên thận trọng ngay từ 
lúc đầu mới mong tránh suy tàn. 

Hình ảnh của Đồng Nhân Đại Hữu chiếu ánh sang Tử Vi màu 
sắc hai sao Tài Thọ nhập Mệnh Thân Tài Quan và Di đồng điệu. Số 
được Tài Thọ nhập Mệnh có khác gì người trước khi giao dịch với 
đời, nhất là công việc có lợi ích chung, trước hết phải chỉnh tu đức 
hạnh ngay bản thân. Trường hợp Tài Thọ nhập Quan, đương nhân 
phải chí công vô tư, hành vi cương nhu cho trúng lúc. Tài Thọ ở Di 
bó buộc vị tha ngay với cả đối phương không vì tỵ hiềm mà hành 
động trái chính tam. 


164 



CHỮ THỜI VỚI LÝ ÂM DƯƠNG 


Hình tượng bát quái cho thấy 8 lực lượng của vũ trụ 
(Càn=trời, Khôn=đất, Khảm = nước, Ly=lửa, Tốn=gió, chấn=sấm. 
Cấn = núi, Đoài=sông) do một chữ Càn biến dịch mà nên. Sở dĩ 
phải để 3 nét cho một quái là muốn chứng minh trong hư không 
có 3 khả năng chính là trời đất và người ngôi vị đại diện cho sinh 
vật. 

Thời tiết thay đổi do Thiên khó có gì ngăn chặn. Những sự 
rung chuyển đất núi thành sông biển cũng không có gì kìm hãm 
nổi. Cái sức thứ 3 là nhân, cái thai sản hợp đúc do 2 thế âm 
dương thực hiện không phải là không đáng kể trải bao thời gian 
đã in lại bao dấu tích. 

Thiên Địa Nhân chỉ là thế đứng bất dịch. Ngày tháng trôi qua 
phải có biến dịch tức là phải có âm dương canh cải. vậy mỗi Tài 
tất có 2 thế (âm và dương) mà tài là 6 hào tức là 2 giáp hợp lại. 
Thiên 2 hào trên hết. Nhân 2 hào ở giữa. Địa 2 hào ở dưới cùng. 
Mỗi hào như trên định thực thi thế đứng âm hay dương. 


Thượng 
quái (Â) 

Hạ quái 
(D) 



Quẻ Thủy Hỏa 
Ký Tế 


Mỗi Quẻ dịch gồm hai quái mới đủ tư thế âm dương cho 3 
thế Tài mà mỗi vị trí của mỗi quái nhất định: Hạ tức nội là dương, 
Thượng tức ngoại là âm. Sáu hào cũng có vị trí nhất định. Hào sơ 
là hào dương, hào nhị là âm. Thuộc tài của địa, hào tam (D) hào 
tứ (Â) thuộc tài nhân. Hào ngũ (D) hào thượng (Â) thuộc tài thiên. 
Mỗi quẻ ứng lên hào nào đóng trúng ngay vị trí của nó như sơ tam 
và ngũ là dương, nhị, tứ và thượng là âm như quẻ Thủy Hỏa Ký Tế 
có nghĩa là mọi sự được hanh thông. Nếu nghịch lý ở chỗ nào tức 
là có sự bế tắc nơi đó, sự việc chủ phải tùy cơ ứng biến. 

Trên địa bàn Tử Vi cũng vậy. Dương Mệnh phải là dương 
cung, người âm nên ngồi ở âm cung mới đắc cách. Tốt đắc ý ở nơi 
tam hợp Thái Tuế, còn chẳng may bị đặt ở tam hợp Tuế Phá cũng 
vẫn có tư cách hơn ai với Thiên Mã ngầm giúp. Trái lại với người 
dương đóng ở cung âm hay người người âm đóng ở cung dương, 


165 



tức nghịch lý âm dương phải khoác lấy thẻ bài khắc chữ "Thiếu" 
vào mệnh coi như bị thua thiệt (Thiếu dương hay Thiếu âm) nên 
chấp nhận ngay Thiên Không (Thiếu Dương) hay Trực Phù (Thiếu 
Âm) và nên tự hướng dần trên đường Tứ Đức. 

Biết rằng dương thì tính tình cương kiện mà âm thì nhu 
nhược. Người đóng cung dương tất nhiên mọi việc đối với dương 
nhân hẳn là cẩn thận chu đáo kiên quyết. Trái lại đóng cung âm 
trộn pha thêm nhu nhược phần nào không thể cứng rắn như cung 
dương. Với người âm đóng cung âm tính tình dễ dàng miễn là việc 
chủ trương được hoàn thành là mãn ý không ngại sự lãng phí. Nếu 
ở cung dương sự rộng rãi phải phần nào nhường cho sự cẩu thả. 
Thêm vào bộ sao Tử Phủ sát Phá Tham có tính cách thực hành 
thêm phần rộng rãi với bộ cơ Nguyệt Đồng Lương cự Nhật luôn 
đề trên lý thuyết tính toán sao cho đúng mức, cũng là thế lưỡng 
nghi âm dương hướng dẫn. 

Vận hạn xoay vần hết dương là đến âm, hết âm phải chuyển 
đến dương muốn thực thi chữ "thời" nên thận trọng nhận định đâu 
là hợp cương kiện, đâu là nhu thuận với bản chất cố hữu của 
Mệnh trên cung số. Quyền Lộc nghịch lý âm dương chỉ là phù vân, 
Mệnh nghĩa mà có mới là hoàn hảo, trường hợp Tuế Phá cũng là 
hư danh (Thiên Hư). 

Sáu hào trong Quẻ dịch chia cho 2 quái. Nội quái là dương 
có 2 hào dương sơ và tam. Ngoại quái là âm có 2 hào âm là tứ và 
thượng cho thấy rằng trong dương có âm và trong âm có dương, 
đó là gốc của biến dịch. Hào sơ vốn là dương đủ cách như khi bắt 
đầu chủ trương một công việc phải tính toán mọi chi tiết để tiếp 
giai đoạn 2 còn thừa trừ cắt xén, song giai đoạn 3 không thể nhu 
yếu để bị gò ép, đến giai đoạn 4 phải cởi mở phần nào để thuận 
bước qua giai đoạn 5 thành công phải được sự thỏa mãn rộng rãi 
là ý nghĩa của hào thượng thuộc âm nhu thuận. 

Trường hợp thông thường Mệnh hay Thân bị Tuần hay Triệt 
chận đầu, chờ đến thời gian gặp Tuần hay Triệt còn lại cởi mở mới 
đắc ý. Nhưng nếu là người dương đóng cung âm hay người âm 
đóng cung dương khi gặp Tuần hay Triệt cởi mở phải tùy theo 
cung âm hay dương đắc cách với Mệnh dương hay âm diễn 
chuyển những may hay rủi, tức là người dương đáo dương cung là 
Thái Tuế, mà gặp âm cung là Thiên Không. Trái lại người âm gặp 
âm là Thái Tuế chuyển đến dương cũng là Thiên Không. 

Mệnh hay Thân từ sơ sanh đã bị Tuần hay Triệt kìm hãm, 
nay gặp được giai đoạn tháo gỡ, dương gặp dương, âm gặp âm 
khác gì hạn Thái Tuế mở màn. Thiên Không cũng vậy, người bị 
Tuần Triệt đương đầu đã ghi nhận như là cái rủi nhưng không hẳn 
là không may. Trường hợp 3 phương xung sát có một Triệt ở 


166 



Mệnh kể như có gì làm đảm bảo, cũng như 4 hướng phò trợ mà 
KHÔNG đứng chặn ngay cửa ngõ ví cũng như vô ích. 

Lý âm dương chi phối vận hành cũng như tính cách nhân 
sinh thành một căn bản nhất định. Người dương đáo hạn dương 
cung hay người âm gặp vận ở âm cung có 2 cách là Thái Tuế hay 
Tuế Phá. Thái Tuế là trung cách hưng thịnh. Còn Tuế Phá tuy có 
phần không mãn ý vì Phá Hư nhưng vẫn đưa dẫn dương nhân đến 
chỗ cao đẹp hơn là vị trí có chữ "Thiếu" (Âm hay Dương) tức là 
nghịch lý âm dương dầu đầy đủ Quyền Lộc. Người bộ hành trên 
đường thiên lý nên tùy nghi sáng suốt nhu thuận hay cương kiện 
dấn bước. 

Điều đáng lưu ý mỗi cá nhân đến tuổi ngoài 40 bắt đầu lập 
sự nghiệp lớn là đắc vị âm dương. Thái Tuế thì lưu danh thơm 
muôn thuở, còn Tuế Phá chỉ là hư nghiệp hậu thế mỉa mai. Người 
mệnh Thái Tuế và Thân Tuế Phá có nghĩa người này vụng suy 
muốn 2 tay hứng gió mọi phía để cho thân được mát mẻ, rồi ra ăn 
năn đã muộn. Không như người mệnh Tuế Phá Thân Thái Tuế, 
chiếc thuyền nay xa khơi hứng chịu biết bao sóng gió nhồi lắc để 
rồi thỏa mãn cùng lòng dạ vững kiên đi đôi cùng tuổi thọ trên dưới 
CỔ lai hi hữu. 


KHẢ NĂNG CỦA TAM TẢI HUN ĐÚC THÊ NHÂN 


Vũ trụ là một khối Thái cực hoàn hảo hoàn thiện chứa đựng 
2 thế lưỡng nghi cương kiện (dương) và nhu thuận (âm). Mỗi tình 
trạng phải do tam tài ấn định, tới mức độ nào đấy là phần tứ 
tượng trình bày. Ngũ hành sẽ chứng minh đâu là chính đáng hợp 
cách. 

Địa bàn Tử vi với 12 cung là một thế Thái Cực vẹn toàn âm 
dương giới hạn: Từ Mão đến Thân thuộc Dương, từ Dậu đến Dần 
thuộc âm. Trong phần dương vẫn có cái âm xen kẽ, trái lại bên 
âm cũng vậy (Tý là dương, Sửu là âm. ..Tuất là dương, HỢi là âm). 

Thế tam tài bao gồm 3 vòng: Lộc Tồn do Can ấn định 
(thiên), vòng Thái Tuế do chi ghi chú (địa) vòng Tràng Sinh do 
cục diện của Mệnh an vị (nhân). Bất cứ một mệnh viên nào dầu 
đứng ở cung nào cũng phải chịu ảnh hưởng của tam tài hoạch 
định, dầu rằng cuộc thế nhân sinh 1 phần quan trọng biến dịch 
bởi thiên thời, nhân hòa và địa lợi mang đến sự thay đổi. Nhưng 


167 



tư thế của dương nhân vẫn bị tam tài chi phối phác họa dự thảo 
ghi chú là định mệnh. 

Biết rằng khả năng của Lộc Tồn và Thái Tuế kể như 2 điều 
kiện tiên quyết hoạch định một khi soạn thảo hạnh phúc và tư 
cách cho dương nhân, vòng Tràng Sinh dầu trong tam hợp nào, 
nới rộng ra trong thế lưỡng nghi hay toàn vẹn cả vòng lẫn bao 
hàm trong một thiên nhật tụng đạo lý xử thế vuông tròn. 

Bốn tam hợp của Tràng Sinh xưa nay vẫn nhìn nhận vị trí có 
tư cách khả quan nhất là Sinh vượng Mộ. Có phải vì thế trên địa 
bàn Tử Vi mới phân định ra 3 thế: tứ sinh, tứ chính và tứ mộ. Mỗi 
tam hợp có một cái chính bản ngã của mình là Kim (Dậu), mộc 
(Mão), thủy (Tý) và hỏa (Ngọ). Còn tứ mộ là nơi tập trung mỗi khi 
tàn lụi. 

Công bồi đắp tứ sinh mà thành công đắc thế là ở tứ chính 
nên Đế vượng đắc cách ở Tý Ngọ Mão Dậu. Đây là trường hợp 
thuận lý âm dương (dương nam và âm nữ theo chiều hướng 
thuận). Trái lại trường hợp nghịch lý âm dương đi theo chiều 
ngược thì Tràng Sinh ở tứ chính mà Đế vượng thì ở tứ sinh, chứng 
minh đây là nghịch cảnh, tất nhiên mọi sự kiện phải thua kém 
những gì là thuận lý... 

Còn Mộ có hai bình diện. Khi đã về nơi tập trung của ngũ 
hành Mộ chỉ là nắm đất để đưa dẫn ngũ hành đâu về đó. Lúc đắc 
thời khi còn gởi thân trên trần thế. Hoa cái là khuê bài danh dự 
cho người tứ mộ (Thìn, Tuất, Sửu, Mùi). 

Bộ 3 này mỗi khi đắc cách người được hưởng Tràng Sinh 
phải là 4 tuổi Dần Thân Tỵ HỢi, sự nghiệp sẽ được lâu dài bên 
vững Đế vượng chỉ phân phát cho 4 tuổi Tý Ngọ Mão Dậu bước 
thang mây sẽ nghênh ngang vượt chúng. Người Thìn Tuất Sửu Mùi 
được ghi danh vinh dự (Hoa cái). 

Tất cả 12 tuổi này phần cao đẹp tuyệt đối chỉ dành riêng cho 
những cá nhân thuộc Kim và Thủy Mệnh, còn các tuổi khác phải 
tùy sự sinh khắc mà thêm bớt đi đối với phần việc của Tài Thọ bù 
trừ trọn vẹn. 

Mệnh viên đứng trong 12 cung địa bàn, công việc của mỗi 
bài chỉ tô đắp trên một công việc theo khả năng của mình mà 
thôi. Nhưng một khi cả 3 gặp nhau trên một khía cạnh như đắc 
cách liên lạc với nhau. Tất nhiên trạng thái đó phải là vượt mức 
khác thường tốt đẹp hơn ai như hai tuổi dưới đây: 

1- Người dương nam Giáp Tý mệnh đóng ở Tý 

2- Người âm nữ Tân Mão mệnh đóng ở Mão 

Thấy cả hai người Mệnh cùng Thái tuế đắc Đế vượng ở tứ 
chính (vòng Tràng Sinh) Thanh Long (vòng Lộc Tồn) ở Quan và 
Bạch HỔ (vòng Thái Tuế) ở Tài. Ngôi vị Đế vượng phò tá, tưởng 
không còn gì vượt mức hơn nữa. 


168 



Hai tuổi Giáp Tý và Tân Mão cho thấy sự phấn đẩu đưa được 
dương nhân đến địa vị Đế vượng trúng chỗ phải có nghị lực hơn 
người, nhất là người Tân Mão (Can khắc Chi). Còn người Giáp Tý 
còn phần nào nhờ sự may mắn (Chi sinh Can). Người Giáp Tý ở 
ngay Tý cung đắc Đế vượng, sự nghiệp nắm chắc đến tuyệt đích 
trái lại người Tân Mão dầu ở Mão cung cũng là tứ chính, hiềm nỗi 
mộc mệnh, Đế vượng kia không phải dễ dàng mà an vị. 

Tam tài thủ diễn trong Tử Vi mỗi Tài một khía cạnh vòng Lộc 
Tồn do Thiên Can ấn định về phần hạnh phúc tiền tài đến mức độ 
nào đó cho từng cá nhân, vòng Thái Tuế được địa chi xây dựng 
sắp xếp tư cách mỗi hạng người, vòng Tràng Sinh được coi như 
phần chính yếu, việc xử thế của cá nhân ở hoàn cảnh nào hành 
động sao cho Thọ toàn vẹn (nhân hậu) thì vận mệnh mới có Tài 
(hoán cải) Quan Phúc Thương Sứ sẽ tùy nghi nhúng tay quyết 
định. 


ĐĂY HÃN LA NGHIỆP BÀO 


Tuổi mỗi nhân sinh là một thế tiểu thái cực do lưỡng nghi 
thiên can và địa chi phối hiệp đúc kết, được đề danh là nạp âm. 
Thiên can là phần quan trọng đứng trên như cây có gốc, địa chi 
chỉ là nhánh là phần phụ. Mọi sự việc diễn trải qua ngày tháng do 
Can ấn phác, Chi trình bày sự hợp xung cách đứng. Nạp âm phần 
chính xác của Mệnh phụ họa với Can quyết định mức độ màn cảnh 
như: 

Tuổi Giáp Tý can Giáp (Mộc), chi Tý (Thủy) thành nạp âm 
Giáp Tý (Kim) gặp năm Canh Ngọ phải phân tích Can Canh khắc 
Can Giáp chi Ngọ xung chi Tí (Thủy) khắc Ngọ (Hỏa) có ý nghĩa 
tuy Thiên khắc Địa xung, nhưng xung khắc xuất kể là nhẹ. Thành 
phần thứ 3 nạp âm năm Canh Ngọ (thổ) sinh nhập cho tuổi Giáp 
Tý (kim) đem lại kết quả toàn bộ cho tuổi Giáp Tý gặp năm Canh 
Ngọ (thiên khắc địa xung báo hiệu thời gian nguy hiểm) chỉ gặp 
những sự thị phi đau bịnh qua loa mà thôi. 

Biết rằng hàng Can là quan hệ, nhưng nghiệp báo của người 
đời phải để ý 5 cặp hàng Can (Giáp Ât, Bính Đinh Mậu Kỷ, Canh 
Tân Nhâm Quý) đứng cùng nạp âm của mệnh mà đồng hành như 
Canh Thìn, Tân Tỵ có Canh Tân đều là Can Kim mà nạp âm cũng 
là Kim, khi gặp một sát tinh đứng trúng cách sát là khắc toàn vẹn 


169 



như Hỏa Linh. Dương nhân phải cẩn thận nếu ở Mệnh phải e ngại 
trọn đời, còn ở một vận hội nào phải thận trọng ảnh hưởng thời 
gian đó. Trường hợp thiên thời Thái Tuế, sự tốt đẹp cũng chỉ còn 
50%. Nhưng mỗi khi gặp lúc khó khăn vẫn có cái may bất ngờ 
dẫn cứu. Vậy có thể trình bày sắp xếp: 

a- Những tuổi Giáp Ất và mộc mạng phải đề phòng Thiên 
Hình (Kim). 

b- Những tuổi Bính Đinh và hỏa mạng phải né tránh Hóa Kỵ 
(Thủy). 

c- Những tuổi Mậu Kỷ và Thổ mạng phải xa lãng Đường Phù 
(Mộc). 

d- Những tuổi Canh Tân và kim mạng phải lo ngại Hỏa Linh. 

e- Những tuổi Nhâm Quý và thủy mạng phải quan tâm đến 
Cô Quả (Thổ). 

Năm trường hợp thường đem đến. 

1- Người Giáp Ât và mộc mạng dễ bị Thiên Hình mổ xẻ cắt 
thiến thành vết sẹo mang trong thân thể hay yếu gan. 

2- Người Bính Đinh hay Hỏa mạng nên đề phòng sông nước 
và bệnh tim thừa thiếu máu, thân danh hay bị kiềm chế. 

3- Người Mậu Kỷ và Thổ mạng sự nghiệp trồi sụt bao tử khó 
tiêu hóa. 

4- Người Canh Tân và Kim mạng đề phòng hỏa tai mặt nhất 
là bệnh phổi. 

5- Người Nhâm Quý và Thủy mạng thương làm ơn nên oán, 
khó gây tình cảm, nội thương hay hành ở thận. 

Để bảo thu bổn mạng, tránh phần nào sự khắc hãm mỗi 
hạng người nên dùng màu sắc như sau: 

1- Mộc mạng nên thường dùng màu xanh lá cây (quần áo 
hay sơn nhà cửa) 

2- Hỏa mạng thường hợp với màu đỏ. 

3- Thổ mạng tương đắc với màu vàng lụa. 

4- Màu trắng cho người Kim 

5- Màu xám đen lợi cho người Thủy. 

Trong 5 hành chỉ có 4 hành Bính Đinh Mậu Kỷ, Canh Tân 
Nhâm Quý là có hàng Can đồng hành với nạp âm. Còn Giáp Ất 
không bao giờ có một tuổi Giáp Ất nào là hành mộc Giáp Tý, Ngọ 
(Kim) Giáp Dần, Thân (Thủy) Giáp Thìn, Tuất (Hỏa) nên tuổi này 
phải lấy nạp âm của mình mà dùng màu sắc. 

Những Thiên Hình, Hóa Kỵ, Hỏa Linh, Cô Quả, Đường Phù 
thủ những vai trò đao phủ tác hại hơn Không Kiếp. Thấy người 
Thái Tuế bị Không Kiếp đứng kèm là một đời dầu ở trường hợp 
nào cũng là lữ hành trên sa mạc. Bộ 3 Trường Sinh, Đế vượng, 
Hoa Cái đối với dương nhân nên hiểu nghĩa sân khấu trường đời, 


170 



vai trò chính mình vẫn phải thủ diễn đúng mức, nhưng nơi hậu 
trường sự thù lao chỉ là đạm bạc. 

Bằng lá số tuổi Canh Tý sanh ngày 16 tháng 11 giờ Tỵ mở 
đường cho khả năng của số Di đến tuyệt đối với hai chữ tài nhập 
Mệnh và Thọ nhập Thân, chứa đựng một bầy hung sát tinh đắc 
chế hóa khiến ít ai thấu đáo rõ tư cách đương nhân (Mệnh có 
Hình, Đà, Hỏa được Triệt, Vũ Phá Linh gặp Tuần ở Thân, cả bộ 
Không Kiếp giáp Thân đều được cả Tuần lẫn Triệt lột xác). Bộ tam 
hợp bắt đầu từ Vũ Phá (tham vọng quá bạo) đi đến Tử Tham (uy 
hiếp hiền nhân) kết quả dẫn đến Liêm sát (lộ thượng mai 
thi=chết đường) cần phân tích đâu là uy hiếp người đâu là người 
bị uy hiếp. 


+ 

<Phu The> 

<Than> 



cHuynh De> 





<Menh> 






<Phu Mau> 



( H) Pha 

Quan 


( M) Thai 

Duong 


( D) Thi en 

Phu 



( V) Thi en 

Co 


( Hj Vu 

K h u c 









( vj Thai 

a m 


+Van xùong 

-Linh Tinh 

+Th 

en Khoi 

- Di a Khonq 

+An Quang 

- Hoa T 

nh 

+Loc Ton 

- Bach 

Ho 

+DÍ a Gi ai 

- Benh 

+Hoa Loc 

- Phuc B 

nn 

+Long Duc 

- Da La 



+Bac Si 

- Tuyet 


+Hoa Quyen 

-Dai Hao 

+Th 

en Gi a i 

- Thi en 

lu 

+ Mo 

- Dau Quan 

+Hoa Khoa 



+ N g u y e t Duc 

- Ki ep Sat 

+Th 

en Phuc 

- Thi en 

(hoc 

+Phong Cao 

- Quan 

5 hu 




+Tắm Thai 

- Pha Toai 



-Tu 


+Thi en Quy 

- Thi en 

Hĩnh 




+T h i en Tho 

- Tu Phu 



- Tue Pha 

+Thi en Tai 







103 


113 




3 




13 



+ [ Tuanl 





- r Tr 

et ] - 








<Tu Tuc> 


Mu i 



Than 

Da u 



Tuat 

<Phuc Duc> 



( H) Thi 

en Dong 












( B) Tu Vi 













( H ) Tham 

Lang 


+Hoa Cai 

- Benh Phu 



Ho ten 

Canht y 




+Van Khuc 

-Kinh 

Duong 

+Long Tri 

- Di a Ki ep 



Sanh 

16 

hãnq 11 




+Bat Toa 



+Quoc an 

- Hoa Ky 



Nam 

Canh Ti 




+Dao Hoa 




-Quan Phu 



Gi 0 

Ty 





+Luc Si 




- Suy 









+Phuc Duc 




- Thí en La 



Tuoi 

Duong Nam 




+Tha i 







Menh 

Bi ch Thuonq Tho 




+Thi en Duc 







Cuc 

Moc 

Tam Cuc 




+Thi en Hi 



93 


Ngo 







Ho i 

2 3 



+ 


- - - - 



a m 

luong nghi ch ly 








<Tai Bach> 


Ty 



Cuc 

Khac Menh 



TI 

<Di en Tr ach> 






Sao chu menh 

Tham Lang 




( H) Cu Mon 





Sao chu than 

-Linh Tiiíh 







+Hong Loan 

- Luu Ha 









+Duong 

- Qua Tu 

+De Vuong 










+GĨ ai Than 

- Di eu 

Khac h 

+Hỵ Than 










+Phuong Cac 

- Di a Vonq 

+Tni eu am 










+Thanh Long 



















83 


Thi n 



Mao 

Da n 



Su u 

33 



+ 
















<Tat ach> 


<Thi 

en Di > 



<No Boc> 




<Quan Loc> 






( D) That 

Sat 


( V) Thi en 

Luong 



( D) Thi en 

Tuong 





( D ) Li em 

Trinh 









+T h i en Vi et 

- Co Than 

+Qu a n Doi 

- Thi en 

(hong 

+Huu Bat 

- Thai 

Tue 

+Luu Ni en 

- Tr uc 

Phu 

+Ta Phu 

-Tang Mo n 

+Th 

eu Duonq 



+Moc Duc 

- Thi enThuonq 

+Thai Phu 

- Thi en 

Ri eu 

+Lam Quan 

- Thi en Su 

+Tau Thu 



+Tuong Quan 




+Thi en Quan 

- Ti eu 

Hao 

+Phi Li em 


+ Du 0 n q Phu 







+T h i en Y 



+Thi en Ma 










+Tr ang Sinh 



+T h i en Tru 













73 

+ 


63 

+- - - - 




53 






43 






Tuổi Canh Tý thổ mạng chính là Tử Vi khắc chế được Tham 
Lang (Thủy) Tham Lang tuy là thủy là đới mộc đầy ý nghĩa có vay 
là phải trả. 

Người Canh Tý này đắc Đế vượng ở tứ chính trong tam hợp 
mệnh đương nhiên giai đoạn Thái Tuế 53 - 62 ở Tý phải được ưu 
đãi địa vị và Thọ hưởng Lộc Tồn tuổi Canh ở Thân (tam hợp). 

Thời oanh liệt Tài và Thọ đã làm được gì để xứng đáng với 
Quan Phúc trực sẵn ở Ách có Thiên Sứ sẵn sàng chỉ huy Tang Mã. 
Biết rằng sau Thái Tuế tiếp đến Thiên Không ở Mộ Địa ngay cung 
Di có Đường Phù, Kình Dương toa rập cùng Liêm Sát, mặc dầu 2 
chữ Canh Tý có một cẫn vững chắc hơn người (Can Canh sinh cho 
Chi Tý). 

Thật rõ ràng luật bù trừ của thiên nhiên không thể sai lệch 
đòn cân nhân quả nghiệp báo. 


171 



THÁI ĐỘ CỦA XUNG PHÀI TÙY 
THEO KHÔNG GIAN VẢ THỜI GIAN 


Ý nghĩa của xung là đối diện để đụng chạm. Trong Tử Vi 
ngoài cái thế tam hợp cục diện liên minh trợ đỡ nhau để trường 
tồn, còn thế xung khắc, đối diện để ganh đua kìm hãm ngăn trở 
đối phương thi thố khả năng. 

Với 12 cung thành 6 cẫn: Tý xung Ngọ, Sửu xung Mùi, Dần 
Mão xung Thân Dậu, Thìn Tỵ xung Tuất HỢi. Nhưng chỉ là có 4 tư 
thế khắc chế rõ ràng là Tý HỢi (thủy) xung hãm Ngọ Tỵ (hỏa) 
Thân Dậu (kim) đàn áp Dần Mão (mộc). Còn 4 cung Thìn Tuất 
Sửu Mùi đồng hành Thổ được coi như là xung không có gì, chỉ có 
hai thế âm dương đối diện nhau (từ Dần đến Thân thuộc Thái 
Dương, từ Thân đến Dần thuộc Thái Âm). 

Biết rằng 12 cung đó có chia thành 3 thê' đứng cũng là tư 
cách nòng cốt của mỗi vị trí: Dần Thân Tỵ HỢi, tứ sinh, phục vụ 
bồi đắp tiếp tế cho Tý Ngọ Mão Dậu tứ chính, để rồi một ngày nào 
đó sẽ tàn rụi nơi tứ mộ Thìn Tuất Sửu Mùi. Đây là phần thuộc về 
không gian. 

Còn thời gian, kể từ Giáp Tý đến Quý HỢi, mỗi chữ hàng Chi 
đều có 5 lần như Tý có Giáp Tý, Bính Tý, Mậu Tý, Canh Tý và 
Nhâm Tý tức là cuộc đời người sống đến 60 tuổi phải có 5 lần thế 
xung. 

Vậy có phải tuổi nào cũng thế, khi đến thời gian gặp xung 
cũng phải hứng chịu những sự sui như nhau không? 

- Xin thưa, phải phân tích từng cội rễ mới thấy sự diễn biến 
dị biệt can hệ. 

Tư cách của 4 tuổi tứ sinh Dần Thân Tỵ HỢi thực hiện trong 
tam hợp cục luôn luôn đóng vai hậu cần tiếp tế cho tứ chính Tý 
Ngọ Mão Dậu. công lao bồi đắp không phải là nhỏ nên lòng tự hào 
nhiều ít tự cao, tính tình hay phô trương những gì mình đã đắc 
cách. Gặp xung thấy mọi sự bị phản bội tình đời bạc nghĩa. Người 
tứ chính đóng vai trò chính trong ngũ hành tính tình khẳng khái 
bất khuất, mọi sự việc tự vạch lấy hiên ngang thẳng tiến, gặp 
xung thấy luân phiên bị chống đối, ngăn chận bước đi phải mất 
công trình bày dàn xếp. Còn người tứ mộ ví như cảnh đời xế bóng 
về chiều sức khỏe có phần yếu kém, gặp xung phần cầm chắc 
nằm gương bệnh ốm đau. 

Ba thế đứng như thế trong 60 năm cuộc đời gặp 5 lần xung 
tất nhiên mức độ hung hãn có khi nhiều khi ít. Đó là phần thời 


172 



gian giải quyết. Mỗi tuổi có Can và Chi phối hiệp. Xung do Chi làm 
việc. Còn can nguồn gốc chính rồi nạp âm phân tách thêm sẽ thấy 
mức độ nào của thê' xung. 

Can của tuổi và Can của xung đều y nhau tuổi Giáp Tý gặp 
xung Giáp Ngọ cho thấy Can và nạp âm của đôi bên đều y nhau. 
Nhưng chi Tý của tuổi khắc xuất chi Ngọ không đáng kể. Trái lại, 
nếu là tuổi Giáp Ngọ thì Chi Ngọ bị Tý xung khắc nhập phải có 
việc buồn phiền thua thiệt phần nào. Trường hợp Nhâm Tý gặp 
xung Mậu Ngọ. Trước hết thấy Mậu khắc Nhâm là quan hệ, dầu 
rằng chi Tý khắc chi Ngọ, bồi thêm Nhâm Tý là Mộc, Mậu Ngọ là 
Hỏa. Mộc sinh Hỏa phải coi là nặng. Đây là thiên khắc địa xung, 
trường hợp được coi là gần đất xa trời. Nếu xung là Bính Ngọ, tất 
cả 3 thế của xung đều kém cả: 
a- Tý khắc Ngọ 
b- Nhâm khắc Bính 

c- Nhâm Tý (mộc) Bính Ngọ (thủy) Thủy sinh Mộc. 

Trường hợp xung này kể như không còn gì. có chăng chỉ 
những việc gì xa xăm đưa lại không trở ngại đến bổn mạng. 

Cuộc thê' nhân sinh cứ 12 năm 1 năm xung, phải xét chi tiết 
Can và nạp âm cho kỹ rồi phối hiệp với đại vận trong 10 năm 
đang ở trong hoàn cảnh nào. Thái Tuế hay Thiên Không. Trong 
vận hành tam hợp Thái Tuế dầu gì đi nữa vẫn có đường may phò 
trợ. Vào hạn Thiên Không nên chấp nhận sự thua thiệt trước là 
hơn. 

Tuy 5 lần xung nhưng chỉ có 2 lần xung phải thận trọng cho 
tất cả mọi tuổi là năm 43 - 67. Năm 43 bị hàng Can sinh xuất, 67 
bị Can khắc nhập vừa là giai đoạn tiếp vận với Thiên Thương hay 
Thiên Sứ. 

Mừng cho ai đang rong ruổi trên bước đường đại vận ở Di mà 
là Thái Tuế gặp xung Thiên khắc là xung nguy hiểm nhất của cuộc 
đời (67 tuổi). Người này dễ dàng như chỉ còn vài bước thành cổ lai 
hi. Hạn này Giáp Thương Sứ liên quan đến Tài Thọ từng bước, 
từng ngày. Kết cuộc cho thấy nhiều khi người lương thiện sao vội 
non bồng nước nhược. Có chăng là trúng lúc mà kẻ gian manh còn 
phải tiếp tục để lộ nguyên hình mới được nhập thổ. 

(a) Trên địa bàn Tử VI năm xung luôn đứng trong tam hợp 
Thái Tuế tức tay trên đóng vai trò tạo hóa gò ép số. Năm 
tuổi tức đương sô' thường xuyên đóng vị trí tam hợp Tuế Phá 
kém thế. Cả hai trường hợp xung và tuổi , nếu thành quả 
thấy bệnh hoạn ốm đau , đó là trường hợp giảm khinh cho 
biết Tài Thọ đã can thiệp quan trọng tránh cho dương nhãn 
vấp những gì là bội nghĩa hay chống chọi , khiến cho cuộc 
sôhg bị khủng hoảng tinh thần phải băn khoăn lo nghĩ. 


173 



SAO LẠI CHỈ SỬ DỤNG có 
"KÊ MÃ TRƯ LONG NGƯU HỔ" 


Sáu chữ Kê (Dậu) Mã (Ngọ) Trư (HỢi) Long (Thìn) Ngưu 
(Sửu) HỔ (Dần) là sáu cung trong địa bàn Tử Vi được dùng làm 
nơi xuất phát cho việc tính ra chính tinh nào thủ mạng của số. 
Trong địa bàn có những 12 cung, sao lại chỉ dùng có 6 cung như 
trên đã nói? Hẳn là phải có một nguyên cớ quan hệ nào trong căn 
bản của sự diễn biến toán số hợp pháp. 

Theo phương vị Hà Đồ ấn định: Bắc (Thủy) Nam (hỏa) Đông 
(mộc) Tây (kim) và Trung (Thổ), với ý nghĩa trời đất sinh ra Thủy 
trước nhất rồi vì có nước nên bao nhiêu nhiệt chất (hỏa) chứa 
đựng trong đất mới phát sanh ra. Đã có Thủy Hỏa lần hồi Mộc mới 
phát sanh. Sau đó những chất chứa ngưng đọng cứng rắn dồn hút 
tụ hợp lại nảy nở nên đất (thổ) được nêu là nơi tập trung. 

Lấy thứ tự Thủy đứng đau (i) hỏa (2) mộc (3) kim (4) thổ 

(5). 

Luật âm dương phân định: lẻ (cơ) là dương, chẵn (ngâu) là 
âm cho thấy Thủy Mộc và Thổ thuộc Dương, còn Hỏa và Kim 
thuộc âm rất trúng với 3 cục diện: mộc tam cục, kim tứ cục và 
thổ ngũ cục. còn Thủy và Hỏa thấy thay đổi hẳn ngôi vị, nhất là 
thủy đáng lý phải là nhất cục thuộc dương lại biến thành thủy nhị 
cục thuộc âm. còn hỏa chỉ thay đổi nhị ra lục vẫn trong âm phái. 

Nhận thấy địa bàn Tử Vi với 12 cung âm dương xen kẽ 
không bao giờ có hai dương và hai âm sát vách nhau. Nhưng phân 
điểm âm dương cho thấy từ Dần đến Thân thuộc Thái Dương, từ 
Thân đến Dần thuộc Thái Âm, 2 địa điểm Dần và Thân là nơi phân 
định. Bên Dương chỉ còn Thìn và Ngọ, bên âm thấy trội hơn 1 gồm 
có Dậu, HỢi và Sửu. 

Xuất phát mộc tam cục ở Thìn và Thổ cục ở Ngọ (dương) cho 
đến Kim tứ cục và hỏa lục cục (hỏa dầu là nhị hay lục cục cũng 
vậy vẫn ở bên âm) rất trúng luật âm dương cơ ngẫu (lẻ và chẵn). 
Thủy đáng cảnh địa bàn Tử Vi (đứng đầu số) lại đổi thành âm (nhị 
cục) vì hoàn cảnh địa bàn vị trí. Thủy lột xác lôi kéo thêm Hỏa 
dương làm Trưởng nữ (số 2) hóa thành em út (số 6) mà vẫn phải 
giữ vị trí gánh vai trò trưởng bên âm phái. 

Đã nói ngũ hành thì đương nhiên 1, 3, 5 thuộc dương còn 2, 
4 là âm. Nhưng địa bàn phân định chỉ chia cho bên dương có 2 
ngôi vị là Thìn và NC|Ọ, bên Âm những 3 là Dậu, HỢi và Sửu. 
Không thể nào bên Âm hay Thân bồi đắp cho Dương và cũng 


174 



không thể bớt 1 cung nào bên Âm vì 3 cung đứng cân đối trúng 
mức. Vậy phải để thủy đứng trưởng trong ngũ hành đối thứ cục 
thuộc âm tức là không mất vai trò đoàn trưởng trong ngũ hành, 
đổi từ bậc Hỏa số 2 xuống thành số 6 vẫn thuộc âm. Theo ngũ 
hành phân tách số 6 có sự thành lập do 2 số là 1 và 5 với ý nghĩa 
1 (số sinh) hợp với số 5 và số 6 (số thành) bày tỏ rõ tuy là út (lục 
cục) mà gánh vác thực tế địa vị sau thủy vẫn trên mộc và kim. 

Nhìn vào bản đồ bát quái thấy hai quái: Khảm (thủy) và Ly 
(Hỏa) đầy ý nghĩa trong cái âm vẫn có dương (khảm) trong dương 
vẫn có âm (ly). Địa vị của Ly (âm) vẫn phải nhường cho Khảm 
(dương) như 6 cung: Dậu, Ngọ, HỢi, Thìn, Sửu, Dần cho thấy bên 
trong Dương Ngọ (hỏa) khắc Dậu (kim), bên âm Thìn (thổ) khắc 
HỢi (thủy), Dần (mộc) khắc Sửu (thổ). 

Sự việc thủy phải đặt ở vị trí thủy nhị cục cũng vẫn dẫn đầu 
trong ngũ hành và hỏa đặt tụt xuống tư thế lục cục cũng không 
phải kém thế. Tóm lại chỉ có 2 là mộc tam cục và thổ ngũ cục, 
bên âm đa số hơn gồm thủy nhị cục, kim tứ cục và hỏa lục cục, 
nhưng bên dương sức phấn đẩu vẫn lấn khắc chế bên âm để cho 
hai thế âm dương được cân phân trên hai hình thức đa số và năng 
lực. 

Sự thật trên bình diện chung dương vẫn mạnh hơn âm với tỷ 
số 3 và số 2 như sau 2 lần đã thí nghiệm chính xác trên phương 
diện khoa học tối tân năm 1957 với phần thưởng Nobel ban phát 
xác nhận. 


NGƯỜI THUỘC THỔ NGŨ cục 
TRÀNG SINH XUẤT PHÁT TỪ VỊ TRÍ NÀO 


Số Tử Vi của mỗi cá nhân có thể nói căn bản do chính 3 
vòng Lộc Tồn Thái Tuế và Tràng Sinh phác họa được mệnh danh 
là tam tài hoạch định. Thiên Can ban phát Lộc Tồn, Địa chi nung 
đúc tư thế (Không rõ) nạp âm vạch lối hành động. 

Biết rằng vòng Tràng Sinh được ấn định vị trí xuất phát tùy 
cục diện của Mệnh như: Thủy nhị cục thì Trường Sinh bắt đầu 
hướng đi từ cung Thân, Mộc tam cục lẩy cung HỢi, Kim tứ cục 
nhằm cung Tỵ, Hỏa lục cục chỉ cung Dần nghĩa là 4 hành chính, 
Kim Mộc Thủy Hỏa do 4 sinh xuất phát, còn Thổ ngũ cục được cho 
đứng chung với Thủy mà Thổ cũng đứng đó thành ra đảo ngược 


175 



Thổ phải sinh xuất cho Thân. Không còn ý nghĩa tam hợp cục sinh 
đóng vai hậu cần bồi đắp cho chính để đấu tranh trường tồn. 

Vậy trường hợp thổ ngũ cục nên quyết định Tràng Sinh xuất 
phát ở vị trí nào? 

Theo luật ngũ hành sinh khắc cho biết Thủy sinh Mộc, Mộc 
sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ. vậy Hỏa cung phải là nơi điều động sinh 
cho Thổ cục. Hỏa có hai cung Ngọ và Tỵ. Tỵ đã đóng góp phần 
cho Kim tứ cục. Phải chăng chỉ còn 1 Ngọ. với sinh lực dồi dào, 
ngôi vị cửu ngũ cao đẹp nhất trong địa bàn thuộc Thái Dương 
quang minh, hai chữ Ngọ môn lộng lẫy, chiếu tỏ chánh danh góp 
cả hai mặt âm dương thuận hay nghịch lý, vừa trúng tư cách của 
Thổ ở vị trí trung ương theo Hà Đồ. 

Đối với 4 hành Kim Mộc Thủy Hỏa, Trường hợp thuận lý 
(Dương nam, Âm nữ) đi xuôi, Trường Sinh ở Tứ sinh, Đế vượng ở 
Tứ chính. Trái lại nghịch lý (âm Nam, dương Nữ) Trường Sinh đổi 
đến Tứ chính tức là mượn nhờ ý chính thì Sinh và vượng không 
được hưởng đầy đủ đúng mức. Chỉ còn Mộ cung đầy đủ ý nghĩa 
chỉ khi nhắm mắt an nghỉ họa chăng được mãn nguyện nơi mộ 


địa. 


+ 


— 











+ 

cHuynh De> 


<Menh> 


<Tha n > 

<Phu Mau> 



<Phuc Duc> 


(V) Thi en 

Co 


( M) T u 

Vi 






( H) Pha 

Quan 

+DÍ a Gi ai 

- Tr uc Phu 

+Tr anq Sinh 


Thai Tue 

+Thi en Vi et 

- Hoa Ti 

nh 

+Hoa Quyen 

- Co Than 

+Luu Ni en 

- Di a Ki ep 

+Th 

en Gi a ị 




+Moc Duc 

• Thi en 

linh 

+ Phi Li em 

-Tang Mo n 

+T h i en Tru 

- Di a Kho ng 

+Tuonq Quan 




+Thi en Quan 

• Thi en 

(ho ng 

+p h 0 n g Cao 


+Du ong 

- Pha Toai 






+Thi eu Duong 



+T h i en Ma 



- Ti eu Hao 






+Tau Thu 



+Quan doi 









+Duong Phu 





115 


5 





15 



25 


+ [ Tuan 













■■■" [ Tri 

et ] -1 

<Phu The> 


Mu i 




Than 

Da u 


Tu at 

<Di en Tr ac h> 


( H) That 

Sat 







- 


+- - - - 



+Van Xuong 

• Qua Tu 




Ho ten 

Luu 

Bang 



+Hong Loan 

- Li nh Ti nh 

+GÍ a i Than 

- Di eu Kh ac h 




Sanh 

13 

hanq 11 



+Hy Than 

- Luu Ha 

+Thai 

- Thi en La 




Nam 

Gi ap Nqõ 



+Lam Quan 


+Phuong Cac 





Gi 0 

Ngo 




+Thi en Phuc 


+Thanh Long 










+Thi eu am 







Tuoi 

Duonq Nam 










Menh 

Sa 

rung Kim 










Cuc 

Tho 

Ngu Cuc 





105 


Ngo 







Ho i 

35 


+ 


- - - - 




a m 

luong t huan ly 





-1 

<Tu Tuc> 


Ty 




Cuc 

Si nh Menh 


TỈ 

<Quan Loc> 


( V) Thai 

Duong 


Sao 

chu 

menh 

Pha 

Quan 



( V) Thi 

en Phu 

( V) Thi en 

Luong 


Sao 

chu 

than 

- Hoa Tinh 



( M) Li em Trinh 

+An Quàng 

-Kinh Duong 









+Van Khuc 

- Benh Phu 

+Dao Hoa 

- Hoa Ky 









+Hoa Cai 

-Quan Phu 

+Luc Si 

- Tuyet 









+H 0 a Loc 

- Di a Vong 

+Phuc Duc 










+Long Tri 


+Thi en Duc 










+De Vuong 


+T h i en Hi 










+Quoc an 

















95 


Thi n 




Mao 

Da n 


Su u 

45 


+ 














H 

<Tai Bach> 


<T at 

ach> 




<Thi en Di > 



<No Boc> 


( M) Th i en 

Tuonq 


( H) Th 

en 

long 


( H) Tham 

Lang 


( M) Tha 

a m 

( V) Vu Khuc 


( Hj Cu 

Mo n 








+Ta Phu 

■ Ba c h Ho 

+Th 

en Khoi 


Da La 


+Huu Bat 

- Phuc B 

n h 


- Dai Hao 

+Loc Ton 

- Benh 

+Lonq Duc 


Quan Phu 

+Bat Toa 

-Thi en 

lu 

+Nguyet Duc 

- Ki e p Sat 

+Bac Si 

- Dau Quan 




Thi en 

Su 


- Thi en 

(hoc 

+Thi en Quy 

- Thi en Ri eu 

+Hoa Khoa 

■ Mo 




Tu 


+Thai Phu 

- Tue Pha 

+Th 1 en Ỹ 

- Tu Phu 

+Tam Thai 







+Thi en Tho 

- Benh 



- Thi enThuong 








+Thi en Tai 




- Suy 

85 


75 





65 



55 


+ 


— 











+ 


Nói chung Thổ cục rất hợp lý cho người tứ mộ, ảnh hưởng 
nhiều hay ít tùy theo thuận hay nghịch lý. 

Hán Cao Tổ Lưu Bang tuổi Giáp Ngọ sanh ngày 13 tháng 11 
giờ Ngọ. 

Hàn Tín tuổi Giáp Tuất sinh ngày 5 tháng 11 giờ Ngọ. 


176 



Hai người Mệnh Thân đều nằm ở Ngọ, cùng tuổi Giáp nên 
đồng Thổ ngũ cục. Người tuổi Ngọ tứ chính, đắc Thái Tuế nhập 
mệnh. Người tuổi Tuất tứ mộ, chỉ là vị trí Bạch Hổ, hơn kém thấy 
ngay ở điểm đó (vòng Thái Tuế). Cùng hưởng Lộc Tồn tuổi Giáp 
nhưng Giáp Ngọ Can sinh Chi, lấn hơn Giáp Tuất Can khắc Chi quá 
xa (vòng Lộc Tồn). Điểm thứ ba Trường Sinh, nếu ghi theo Thủy 
Nhị cục cũng như Thổ Ngũ cục đồng ở thân phải đi thì 2 người 
cùng Thai nhập Mệnh. Phúc Đức được Trường Sinh nhưng Triệt và 
Đế Vượng lọt xuống Di. Trái lại lấy Trường Sinh để ở Ngọ tức nhập 
Mệnh. Tràng Sinh này bồi đắp hai người khác nhau. 


+ 


— 









+ 

cHuynh De> 


<Menh> 

<Than > 

<Phu Mau> 


<Phuc Duc> 

1 

( H) Cu Mon 


( V) T h i en 

Tuonq 


(D)Thi 

en Luong 

(M)That Sat 




( V) Li em Trinh 






+Hong Loan 

- Di a Ki ep 

+Hoa Loc 

- Bac h Ho 


+Thi en Vi et 


+Bat Toa 

- Thi en Khoe 

+DÍ a Gi ai 

- Di a Kho ng 

+Tam Thai 

- Dau Quan 


+An Quang 

- Hoa Ti 

h 

+Phi Li em 

- Di eu Khach 

+Long Duc 

- Ti eu Hao 

+Tr anq Sinh 



+Moc Duc 

-Qua Tu 

+Phong Cao 


+Luu Ni en 

- Duong 

+Th 

en Gi a i 



+Phuc Duc 

■Thi en 

linh 

+Thi en Ma 


+T h i en Tru 


+Tuonq Quan 



+Thi en Duc 


+Quan Doi 








+Thi en Quan 










+Thi en Quy 










+T a u Thu 










+Duong Phu 




115 


5 




15 


25 


+ 










[ Tuan] - 

[ Tr i et ] \ 

<Phu The> 


Hoi 


1 

i 

Suu 


Da n 

<Di en Tr acl> 


( V) Tham 

Lang 









— 

( H) Thi 

en Dong 

+Van Xuong 

- Thi en Hu 



Ho ten: 

Ha n 

Ti n 



+Hy Than 

■ Li nh Ti nh 

+Thai 

■ Tue Pha 



Sanh 

5 Thang 11 



+ Lam Quan 

- Tr uc Phu 

+T h a n h Long 

- Thi en La 



Nam 

Gi ap Tuat 



+ T h i en Phuc 

- Luu Ha 

+T h i en Tho 




Gi 0 

Nqo 






+T h i en Tai 















Tuo i : 

Duonq Nam 









Menh 

Son 

Da u Hoa 









Cuc 

1 ho 

Ngu Cuc 





105 


Tu at 






Mao 

35 


+ 






a m 

luonq t huan ly 





-1 

<Tu Tuc> 


Da u 



Menh Si nh Cuc 


Thin 

<Quan Loc> 


( H) Thai 

a m 


Sao chu 

menh : 

+Loc Ton 



( M) Vu 

Khuc 




Sao chu 

than : 

+Van Xuonq 





+Dao Hoa 

■Kinh Duong 








+Van Khuc 

- Benh Phu 

+Luc Si 

- Tuy et 








+Hoa Cai 

-Thai Tue 

+Nguyet Duc 

- Tu Phu 








+Hoa Khoa 

- Di a Vong 










+De Vuong 











+Quoc an 
















95 


Than 


Mui 

Ngo 


Ty 

45 


+ 











H 

<Tai Bach> 


<T at 

ach> 



<Th i en Di > 


<No Boc> 


( M) Tu Vi 



( D) Thi en 

Co 


( M) Pha 

Quan 

( H) Tha 

i Duong 

( M) Th i en 

Phu 









+Ta Phù 

■ Mo 

+Th 

en Khoi 

- Da La 


+Hu u Bat 

■ Phuc B 

nh 

+Suy 

-Co Than 

+Loc Ton 

-Quan Phu 

+Th 

eu am 

-Pha Toai 


+Benh 

- Tang Mon 

+T h í en Hi 

- Dai Hao 

+Bac Si 




-Quan Phu 


+G i ai Than 


+Thi en Y 

- Hoa Ky 

+Long Tri 




■ Thi en Su 


+Hoa Quyen 


+Thi eu Duong 

- Ki ep Sat 





-Tu 


+p hu ong Cac 



- Thi en Ri eu 







+Thai Phu 



-Thi en Khong 










■ Thi enThuong 

85 


75 




65 


55 


+ 


— 









+ 


Với tuổi Ngọ tứ chính, Tràng Sinh tô điểm cho Đế vượng ở 
cung Quan (Tuất) khác với tuổi Tuất tứ mộ, Tràng Sinh nhập với 
Hoa Cái cũng ở cung Quan (Tuất). Một đằng tuổi tứ chính Kim 
Mệnh đắc Đế Vượng, Tràng Sinh tạo ngôi vị quý báu lâu dài. Một 
đằng tuổi tứ mộ được Hoa cái, Tràng Sinh chỉ tô điểm cho được 
danh vang nức tiếng, nhưng vì Hỏa Mệnh khắc Hoa Cái nên không 
lâu dài. 

Theo sự trình bày 2 lá số cho thấy cách điểm Tràng Sinh của 
Thổ cục nơi vị trí ở cung Thân cùng với Thủy cục đem lại kết quả 
Thai nhập Mệnh cho 2 nguời không hợp lý trái nghịch hẳn bản thể 
cá nhân. Đem Thai giáp vào Tử vi cư Ngọ Thái Tuế khác gì đem 
mực đen bôi lem tờ giấy trắng, vẽ lên một hôn quân ngọa triều. 


177 



Liêm Tướng vướng Thai còn gì tư cách ngôi vị nguyên nhung chinh 
đông dẹp bắc, kỷ luật nghiêm minh. 

Vậy Tràng sinh của người Thổ cục nên an ở đâu cho trúng vị 

trí ? 


CỤC vì ĐÂU TRỞ THẢNH PHÂN QUAN TRỌNG CỦA sô 


Ngoài công việc ấn định để hướng dẫn chính tinh cốt cách, 
cục là bộ diện dàn bày chương trình diễn biến toán số cho một 
mệnh viên đứng ở một vị trí nào trong địa bàn. 

Thường thường cứ nghe nói cục và mệnh tương sinh là số 
tốt, không thấy minh chứng đâu là nguyên lý. Nói đến tương sinh 
phải phân tách rõ ràng hợp lẽ đâu là tốt và vì sao mà xấu. Đã có 
sinh đương nhiên phải có khắc theo luật âm dương lưỡng nghi. 
Trong cái sinh có hai đường lối, sinh nhập và sinh xuất, mà khắc 
cũng vậy có khắc nhập và khắc xuất như: 

Người tuổi Giáp Tý, năm lên 3 tuổi là năm Bính Dần, đây là 
năm sinh xuất vì Giáp (mộc) sinh xuất cho Bính (hỏa) phải gọi là 
xẩu vì năm Tật Ách. Năm lên 5 là Mậu Thìn được khắc xuất tương 
đối đẹp là năm Phúc Đức. Năm lên 7 Canh Ngọ gặp chữ Canh 
(kim) khắc nhập chữ Giáp (mộc) là năm Thiên Thương thường 
trực ở cung Nô Bộc. Năm lên 9 Nhâm Thân được Nhâm (thủy) sinh 
nhập cho Giáp (mộc) là năm Tử Tức nuôi hy vọng lâu dài, cứ thế 
diễn chuyển của 10 chữ Can báo hiệu với 4 chữ 3, 5, 7, 9 đâu là 
tốt xấu đến ngày cuối cùng tuổi thọ. 

Vậy nói Mệnh và Cục tương sinh cho là tốt nhất mà không 
thấy giảng giải đâu là nguyên lý. ví như tuổi Giáp Ngọ Kim Mệnh 
đóng ở Dần là Hỏa cục. Trường hợp này có xấu không ? (Hỏa cục 
khắc nhập Mệnh Kim). Thiết tưởng đây là cả một bài toán đáp số 
hoàn toàn sai trật. Tuổi Giáp Ngọ (Can sinh Chi) là một tuổi có 
một năng lực hơn người, đóng ở Dần được hưởng trọn vẹn Lộc Tồn 
tuổi Giáp. Vị trí Bạch Hổ (kim) trong tam hợp Thái Tuế khác gì 
ngôi nhà lầu đúc cốt sắt xi măng đúng mức. Hỏa Cục thì Sinh 
vượng Mộ ở ngay tam hợp Dần Ngọ Tuất là Mệnh, vậy xấu ở chỗ 
nào? Trái lại là một Mệnh viên trúng ngôi vị tuyệt đích. Biết rằng 
vòng Tràng Sinh tùy theo cục bộ ấn định thời gian thay đổi (thủy 
nhị cục, mộc tam cục kim tứ cục...) để cho thế nhân biết sự 
chuyển vận tốt sang xấu hay xấu chuyển đến tốt luân lưu để mà 


178 



xử thế với một đạo lý sao cho xứng đáng danh hiệu "nhân" trong 
một tư thế tam tẩi. 

Vòng Tràng Sinh có 2 mặt âm dương: 

a- Sinh vượng Mộ Đới Bệnh Thai (đường hoàng xử thế đáng 
quý lẽ thịnh suy chỉ là luân chuyển). 

b- Dục Suy Tuyệt Quan Tử Dưỡng (ham mê rồi cũng không 
còn gì nên tu tâm dưỡng tánh). 

Bên phía dương đại diện là Sinh vượng Mộ treo cao vẻ đẹp 
phân phối tùy theo chia phần. Tam hợp này đem lại sự thịnh đạt 
không khác gì tam hợp Thái Tuế Quan Phù Bạch Hổ, tới mức độ 
nào còn tùy nhiều pháp qui hợp lệ. 

Cũng như lộc Tồn, sự đẹp mỹ mãn của Sinh vượng Mộ cũng 
chia đều cho từng tam hợp tuổi: 

- Người Dương Nam tuổi Thân Tý Thìn được hưởng Sinh 
vượng Mộ của Thủy Nhị Cục. Người dương Nam Dần Ngọ Tuất thì 
Hỏa và Thổ Cục. 

- Người âm nữ tuổi Tỵ Dậu Sửu hưởng Kim Tứ Cục, người 
âm nữ HỢi Mão Mùi hưởng Mọc Tam Cục. 

- Trái lại các hạng tuổi Âm Nam hay Dương Nữ chỉ hưởng có 
một Mộ đầy một ý nghĩa "không toại chí" cho đến ngày xuống mộ 
họa chăng an ủi. 

Mỗi khi đại vận ở trong có Sinh vượng Mộ cuộc sống thường 
gặp thang mây thuận bước, nhưng một khi nghịch lý âm dương 
chỉ còn là phấn son tô điểm, trên thực tế không đáng kể. 

Hai tuổi sau đây cho thấy đâu là nguyên lý pháp quy: 

1- Giáp Tý 15-11 giờ Ty. 

2- Canh Tuất 18-3 giờ Tý. 

a- Tuổi Giáp Tý Kim Mệnh Thủy Cục, trường hợp Mệnh sinh 
xuất cho Cục mà cuộc đời lại vượt mức, vì Mệnh Thân đồng cung 
Thái Tuế phụ lực có Sinh vượng Mộ hợp tác thành thực (vì cùng 
Kim) tăng cường. 

b- Tuổi Canh Tuất Kim Mệnh cũng Thân Mệnh đồng cung, 
được tam hóa liên châu tô màu ở chỗ thanh thiên bạch nhật (cung 
thin) đắc Vũ Khúc Thiên Mã cũng Kim, so với Mệnh Giáp Tý thì 
nặng cân hơn quá nhiều, lại được Kim Cục, ấy thế mà thua xa 
Giáp Tý đến muôn vạn dặm. 

Mệnh tuy đẹp nhưng không được Sinh vượng Mộ giúp đỡ vì 
Kim Cục chỉ dành cho người Âm nữ Tỵ Dậu Sửu. Tuy vậy đến đại 
vận gặp Sinh vượng Mộ tuổi Canh Tuất cũng được tô son dồi 
phấn, nhưng thực chất chỉ là hư không chánh. 

Còn một khía cạnh khác cũng thường lập ngôn khi toán số 
phải chia làm hai giai đoạn: từ lúc sơ sinh cho đến 13 tuổi không 
đáng kể, đã có bảng hạn đồng niên (1 Mệnh 2 Tài 3 Ách 4 Thê 5 
Phúc 6 Quan 7 Nô 8 Di 9 Tử 10 Bào 11 Phụ 12 Điền). Từ tuổi 


179 



Quan Đới (20) cho đến gần 40 lấy Mệnh làm đích. Từ 40 đến ngày 
về già lấy Cục mà nhận xét. Thiển nghĩ cũng không thấy gì làm 
chính xác với luận lý. vậy tại sao vẫn lấy Mệnh bắt đầu mà đi về 
để điểm số cho đến ngày cùng. 


íNo Boc> 

( M) Thai 

+DÍ a Gi ai 
+Luu Ni en 
+Nguyet Duc 
+Tni en Tru 


Duong 

- Hoa Ky 

- Ki e p Sat 

- Pha Toa i 

- Ti e u Hao 

- Tu Phu 
- Tuỵet 

- Thí enThuong 


<Thi en Di > 

( M) Pha Quan 


+ H 0 a Quyen 
+Thai 

+Thai Phu 
+Thi en Gi a i 
+Tuong Quan 


- Thi en Hu 

- Thi en Khoe 

- Tue Pha 


ach> 

( D) Thi en Co 


+T h i en Vi et 
+Duo ng 
+Long Duc 
+Thi en Quan 
+Tau Thu 
+Duong Phu 

72 


- Thi en 

- Thi en 


Hi nh 
Su 


íTai Bach> 

( MỊ Tu Vi 
( M) Thi en Phu 
+Phi Li em - Bac 
+Tr a ng Sinh 


<Quan Loc> 

(M)Vu Khuc 


+Van Khuc 
+Hoa Cai 
+Hoa Khoa 
+Long Tri 
+Mo 

+Tam Thai 
+T h a n h Long 

42 


- Quan Phu 

- Thi en La 


+- - - - 

Tha n I Da u 


<Di en Tr ach> 

( D) Th i en Dong 


+Hong Loan 
+Luc Si 
+Thi en Quy 
+Thi eu am 


- Ki nh Duong 
-Tu 


Ngo 

Ty 


Sao 

Sao 


Ho ten 
Sanh 
Nam 
Gi 0 

Tuoi 

Menh 

Cuc 


chu me n h 
chu than 


Gi ap ty 
15 Thang 11 
Gi ap Ti 
Ti 

Duong Nam 
Hai trung Kim 
Thuy Nhi Cuc 

am duong thuan ly 
Menh Si nh Cuc 
Tham Lang 
-Linh Tinh 


82 

. .... Ị Te 

<T u Tuc> 

( M) Tha i 

+Dao Hoa 
+Hy Than 
+MÓc Duc 
+Phuc Duc 
+Thi en Duc 
+Thi en Hi 
+Thien Phuc 

92 


et ] 


he > 

( V) Tham Lang 


<Phuc Duc> 

(M)That Sat 


+Ta Phu 
+Loc Ton 
+Bac Si 
+Phong Cao 
+Thi en Ma 
2 2 


-Hoa Tinh 

- Benh 
-Co Than 

- Da u Quan 
-Tang Mon 


<Phu Mau> 

(D) Thi en Luong 


+Thi en Khoi 
+Thi eu Duong 


- Da La 

- Quan Phu 

- Thi en Khong 

- Suy 


<Menh> 

( V) Thi en 
( V) Li em 
+Huu Bat 
+De Vuong 
+Hoa Loc 
+T h i en Tho 
+Thi en Tai 
2 


Tuong 
Trinh 
- Phuc 
-Thai 


Bi nh 
Tue 


+Van Xuong 
+Bat Toa 
+GĨ ai Than 
+P h u 0 n g Cac 
+Quan Doi 
+Quoc an 

102 

--------- Ị Tua n] - - 

<Huynh De> 

( D) Cu Mon 


- Li nh Ti nh 

- Benh Phu 

- Qua Tu 

- Di eu Khach 

- Di a Vong 


+An Quang 
+Lam Quan 
+Th 1 en Ỹ 


- Tr uc Phu 

- Dai Hao 

- Di a Ki e p 

- Di a Khong 

- Thi en Ri eu 


au > 

( M) Thai Duong 


+Hong Loan 
+Hoa Loc 
+Long Duc 
+Tr ang Sinh 


-Dai Hao 


<Phuc Duc> 

( M) Pha 

+Thi en Khoi 
+Ta Phu 
+ Mo c Duc 
+Thai Phu 
+Thi en Phuc 
24 


Quan 


- Bac h Ho 

- Phuc Binh 


<Di en Trach> 

( D) Thi en 

+Phuc Duc 
+Qu a n Doi 
+Thi en Duc 


- Da La 

- Qua Tu 
-Quan Phu 


<Quan Loc> 

MỊ Tụ Vi 
( M) Thi en Phu 

+Huu Bat - Dau Quan 

+Loc Ton - Thi en Khoe 

+Bac Si - Di eu Khach 

+Lam Quan 
+T h i en Ma 
44 


( M) Vu Khuc 


+Van Khuc 
+D u 0 n g 
+Hoa Quyen 
+Quoc an 


- Benh Phu 

- Thi en Hu 

- Tue Pha 

- Thi en La 


<Huynh De> 

(6) Thi en 

Dong 

+Bat Toa 
+Dao Hoa 
+Hy Than 
+Nguyet Duc 
-i-Thăí 
+T h i en Y 

-Hoa Ky 
- Thi en Ri eu 
- Luu Ha 
-Tu Phu 

114 

[ Tuan] 

<Phu The> 

(M)That Sat 

+Thi en Vi et 
+An Quang 
+ L 0 n g Tri 
+Phi Li em 
+Phong Cao 
+T h i en Tho 
+T h i en Tai 
+T h i en Tru 

-Quan Phu 
- T u y e t 

104 



Ho i 


■ l 1 r 1 et 1 

Ti 1 Su u 

Da n 






Ho ten 

canh t uat 



Sanh 

18 Thang 3 



Nam 

Canh Tuất 



Gi 0 

Ti 



Tuoi 

Duong Nam 



Menh 

Thoa Xuy en Kim 



Cuc 

Ki m Tu Cuc 


Tu at 



Mao 

— 


am duong t huan ly 


Da u 


Menh Cuc Bi nh Hoa 

Thin 


Sao chu menh 

+Loc Ton 



Sao chu than 

+Van Xuong 







<No Boc> 


( M) Tha i am 


+De Vuong 
+DÍ a Gi ai 
+Hoa Khoa 
+Luc Si 


-Kinh Duong 

- Tr uc Phu 

- Thi enThuong 


Than I 


+ 

I Ngo 


I Ty 


(V)Tham Lang 


+Van Xuong 
+Hoa Cai 
+Thanh Long 
+Thi en Gi ai 


- Li nh Ti nh 
-Thai Tue 

- Suy 

- Di á Vong 


<T u Tuc> 

(D) Thi en Luong 


+ Mo 

+Thi eu am 
+Tau Thu 
+ Du 0 n g Phu 


- Hoa Tinh 

- Pha Toai 


<Tai Bach> 

( V) Thi en Tuong 
( V ) Li em Trinh 
+G i ai Thán - Tang Mon 

+Phuong Cac -Tu 

+Thi en Quy 
+T u 0 n g Quán 


íTat ach> 

( D) Cu Mon 

+L u u Ni en 
+Tam Thai 
+Thi en Hi 
+Thi en Quan 
+Thi eu Duong 


- Benh 

- Co Than 

- Di a Ki ep 

- Di a Kho ng 

- Ki ep Sat 

- Thi en Hi nh 
-Thi en Khong 

- Ti eu Hao 

- Thi en Su 


Dục 


Vòng Tràng Sinh đã có 2 mặt âm dương Sinh vượng Mộ và 
Suy Tuyệt còn tùy Mệnh có thuận âm dương, vòng Thái Tuế, 


180 



vòng Lộc Tồn xếp đặt có ăn ý, hay phải bù trừ cho trúng mức độ 
chung toàn thể. 


Dư ÂM BÌNH PHÊ TƯ THÊ NHÂN SINH 
ĐƯỢC TRIẾT LÝ MINH SÁT 
TRÊN ĐỊA BẢN TOÁN sô 


Thế đứng chuyển dịch của 14 chính tinh cho thấy đủ mọi sắc 
thái cục diện nhân sinh, căn bản chính ở hai thế âm dương từ 
hành tinh đến địa bàn trình diễn lớp lang thịnh bĩ. Cho biết 12 
cung đủ mặt hành âm dương xen kẽ, còn xác định địa giới đâu là 
thuộc dương (từ Dần đến Thân) và đâu thuộc âm (từ Thân đến 
Dần); 14 chính tinh cũng vậy, bên dương có Tử Phủ Vũ Tướng và 
Phá Tham Liêm Sát, bên âm gồm cơ Nguyệt Đồng Lương và cự 
Nhật. 

Tại sao 14 chính tinh lại chia cho bên dương những 8 mà 
bên âm chỉ có 6? 

Trên hình thức lưỡng nghi âm dương hình tượng bằng nhau, 
nhưng thực lực bên dương luôn luôn mạnh hơn âm bằng tỷ số 
tương đối 3/2, bằng số 8 để chia cho 2 bộ Tử Phủ và Phá Tham có 
lực lượng bằng nhau. 

Vậy tư thế của dương tinh và âm tinh hành động ra sao, và 
có sự liên hệ mật thiết gì với nhau? 

Bộ Tử Phủ và Phá Tham là hai thế của Tứ Tượng thuộc 
dương, có tính cách linh động cương quyết, thường xuyên đấu 
tranh với nhau để thỏa mãn ý muốn, như khi hai thế đạt trường 
hợp tuyệt đích là Tử Vi xưng Đế ở Ngọ Môn hay Phá Quân lên ngôi 
bá chủ ở Bắc phương (Tí). Bên dương hiếu động bao nhiêu, nhìn 
cuộc diện mà phát huy triết lý bình nghị mưu cầu hạnh phúc 
chung, với 6 hành tinh, cặp Thái Dương và Thái Âm là hai ngọn 
đuốc soi tỏ, đâu là trúng cách hợp tình thuận lý, đâu là sai lầm vị 
kỷ, dẫn đường cho Thiên lương nêu cao triết lý để cự Môn lên 
tiếng phán quyết. 

Thiên Lương và cự Môn trường hợp nào cũng nắm chắc 
trong tay. Thiên cơ là tất cả những gì cấu tạo tổ chức quản lý 
hành động và Thiên Đồng là kế hoạch cải cách kiến tạo. Tóm lại, 
nhờ hai ngọn đèn thần Thái Dương Thái Âm soi tỏ bước đường cho 


181 



Thiên Lương và cự Môn thấu đáo Thiên Đồng và Thiên cơ, tùy 
theo cuộc xử thế (vòng tràng sinh) mà Tử Vi hay Phá Quân lãnh 
đạo đắc thất. 

Bộ Tử Phủ cũng như Phá Tham không phải bên nào khẳng 
định vĩnh viễn quân tử, bên nào nhất quyết tiểu nhân, cũng gồm 
đủ quân thần tá sứ người lương thiện trung thành, kẻ tham ô 
phản trắc làm cái mầm gây nên cuộc hưng vong. Nếu không có 
Thất Sát hướng dẫn Tử Vi làm sao mà có hồi trung hưng Tham 
Vũ. Cũng như không có Vũ Khúc ủng hộ Phá Quân, làm gì có cảnh 
Tham Tử đem lại thành quả Liêm sát. Cũng vì Vũ Khúc cặp kè 
Thất Sát mới sanh biến Phá Tử để rồi hướng dẫn Liêm Tham. Nói 
chung, tất cả các hành tinh từ chính đến trung, Phúc và Hung đều 
sắp xếp tùy theo vòng tràng sinh là tư thế của dương nhân xử sự 
với cuộc diện như 4 trường hợp cùng tuổi Canh Tuất của Khổng 
Phu Tử, vị trí hành tinh đóng giống nhau cùng Tham Lang Tử Vi ở 
Dậu, chỉ khác chỗ đứng của mệnh tất nhiên sao thủ mạng phải 
khác diễn tả như sau: 

a- Khổng Phu Tử tuổi Canh Tuất sanh ngày 1-11 giờ Tí, 
Mệnh Thân đồng cung ở Tí, Thiên Lương thủ cốt, một cây cổ thụ 
của triết học được Nhật ở Ngọ, Nguyệt ở Thân đồng chiếu, vì Triệt 
và Hóa Kỵ làm che lấp lu mờ những lời đạo lý của ông lúc đầu chỉ 
đem lại kết quả vô vọng (mệnh ở vị trí Tang Môn), sự thật Thiên 
Đồng tuy hãm được Khoa biến cải, mà Thiên cơ cũng không phải 
là hãm địa, nên cự Môn hãm địa ở Tuất với bằng chứng Thái Tuế 
hợp với Mộ Hoa cái, đời ông chỉ được hài lòng với danh nghĩa Vạn 
Thế Sư bắt đầu từ vãn niên với dư âm sau khi nhắm mắt. 




<No Boc> 


<Thi 

en Di > 





<Tat ach> 






<Tai Bach> 


( H) Pha 

Quan 


( M) Thai 

Duong 


( D) Thi en 

Phu 



( V) Thi en 

Co 

( H) Vu 

Kíiuc 









( V ) Thai 

a m 

+Hong Loan 

-Dai Hao 

+Th 

en Khoi 

- Bac h Ho 

+Phuc Duc 

- Da La 



+Loc Ton 

- Benh 

+DÍ a Gi ai 

- Thi enThuong 

+De 

Vuonq 

- Phuc B 

nh 

+Thi en Duc 

-Qua Tu 


+Bac Si 

- Thi en Khoe 

+Hoa Quyen 


+Hoa Loc 




-Quan 

Phu 

+Hoa Ky 

- Di eu Khach 

+Lam Quan 


+Thai Phu 




- Thi en 

Hi nh 

+Thi en Ma 


+Long Duc 


+Th 

en Gi a i 




- Thi en 

Su 



+Thi en Quy 


+Th 

en Phuc 




- Suy 





5 6 


66 




76 




86 









- r Tr 

et ] - 




h 


<Quan Loc> 


Hoi 



TỈ 

Su u 



Da n 

<T u Tuc> 


( H) Thi 

en Dong 










— 

( B) Tu Vi 












{ H j Tham 

Lang 

+Van Khuc 

- Benh Phu 



Ho ten 

Khong Tu 




+An Quàng 

-Kinh Duong 

+Quan Doi 

- Hoa Khoa 



Sanh 

1 Thang 11 




+Luc Si 

- Tr uc Phu 

+ÒU0C an 

- Thi en Hu 



Nam 

Canh Tuat 





- Tu 


- Tue Pha 



Gi 0 

Ti 








- Thi en la 



Tuoi 

Duong Nam 










Menh 

Thoa Xuyen Ki m 






46 


Tu at 


Cuc 

Hoa 

Luc Cuc 



Mao 

96 









a m 

duong t huan ly 




h 


<Di en Tr ach> 


Da u 



Cuc 

Khac Me n h 



Thin 

<Phu Tho 





Sao chu menh 

+Loc Ton 




( H) Cu Mon 

+Dao Hoa 

- Luu Ha 


Sao chu than 

+Van Xuonq 




+Van Xuong 

-Linh Tinh 

+Hy Than 

- Tu Phu 









+Hoa Cai 

-Thai Tue 

+Mốc Duc 










+Mo 

- Di a Vong 

+Nguyet Duc 










+Thanh Long 












+Thi en Tho 












+Thi en Tai 









h 







36 


Than 



Mui 

Ngo 



Tv 

106 


[ Tuan 






h 




h 


<Phuc Duc> 


<p h u 

Mau> 



<Menh> 


<Tha n> 

<Huynh De> 





( D) That 

Sat 


( V) Thi en 

Luong 



( D) Thi en 

Tuong 




DÍU em 

Trinh 








+Thi en Vi et 

-Quan Phu 

+Duonq 

- Hoa Ti 

h 

+Huu Bat 

- Dau Quan 

+Luu Ni en 

- Co Than 

+Ta Phu 


+Th 

e ũ am 

- Pha Toai 

+Bat Toa 

-Tang 

Mon 

+Thi en Hi 

- Di a Ki e p 

+Long Tri 


+Tau Thu 



+Gi ai Than 




+Thi en Quan 

- Di a Kho ng 

+Phi Li em 


+ Du 0 n q Phu 



+Phuong Cac 




+Thi en Ý 

- Ki ep Sat 

+Phong Cao 






+Thãi 




+Thi eu Duong 

- Thi en Ri eu 

+Tam Thai 






+T u 0 n g Quan 





- Thi en Khong 

+Tr a ng Sinh 











- Ti eu Hao 

+T h i en Tru 











- Tuyet 

26 




16 

— 




6 






116 





182 



b- Trường hợp cùng tuổi Canh Tuất, hành tinh cũng cùng vị 
trí mà mệnh ở Tỵ có Vũ Phá. Đây là người Vũ Khúc vì Kim mệnh, 
bỏ hàng ngũ Tử Vi chạy theo ủng hộ Phá Quân (kim sinh thủy - 
Phá Quân) đẩy Tham Lang uy hiếp Tử Vi ở Dậu. Mệnh quá đẹp với 
tam hóa liên châu cùng tràng sinh thủ đắc. sự thật người dương 
đóng âm cung vị trí Long Đức (Thiếu Âm) những gì tô điểm không 
thể được đầy đủ nên Khoa phải kém năng lực nên từ Đồng đến cơ 
đều bị Hóa Kỵ bôi lem đi mất phần nào là vai trò của Vũ Khúc ở 
trường hợp này phải đóng trá hàng để Tử Vi có cơ hội thoát nạn 
(đời Lê Lai cứu Lê LỢi). Thiên Lương vẫn nêu cao triết lý cương 
quả cùng với Thái Dương ở Ngọ gặp Triệt cùng cự Môn hãm ở 
Tuất, Thái Tuế gặp Suy (tràng sinh) làm gì không đề cao an ủi 
(Dục suy Tuyệt - sớm nở tối tàn). 

c- Cũng tuổi Canh Tuất cùng vị trí sao Mệnh ở Mùi có Thiên 
Phủ. Gặp buổi suy loạn (Tham Lang Tử Vi ở Dậu) Thiên Phủ và 
Thiên Tướng đều là bầy tôi lương đống lại ở vị trí Thiên Không, 
Hồng loan đành khoanh tay ở vị trí nhu âm tạm thời hưởng mộ. 
Cự Môn ở ngôi Thái Tuế với Dưỡng của Mộc tam cục cũng nhắn 
nhủ ai đây giấy rách phải giữ lẩy lề (Lâm Quan, Tử, Dưỡng). 

d- Trường hợp mệnh lập tại Tuất có cự Môn tức là Mệnh Thái 
Tuế Đế Vượng, một cây bình phê đặc hạng miệng xà (Cự Môn 
hãm) tâm phật (Thái Tuế Đế vượng). Bởi vì ở thời rối bời (Tham 
Lang tử Vi ở Dậu) người dương đóng cung dương với Thái Tuế 
được Thái Dương đắc cách ở Ngọ, mặc dầu triệt chỉ là giai đoạn 
mà thôi, rồi cái danh nghĩa vẫn trường tồn mãi mãi, khác gì 
Khổng Phu Tử Thiên Lương cư Tí. 

1. Tử Vi đi từ Ngọ sang Tỵ lần lượt xuống đến Sửu là thất 
thế suy vong, bắt đầu từ Tí sang HỢi, lần hồi đến Ngọ vãn hồi 
hưng thịnh. 

2. Phá Quân đi từ Thân xuống Dậu đến Tí và Sửu là lần hồi 
xây dựng nghiệp bá, bắt đầu từ Dần lên đến Ngọ, Mùi là xuống 
dốc. 

3. Bốn vị trí tứ sinh (Dần Thân Tỵ HỢi) là nơi đất quan trọng 
phát khởi mọi sự hưng phong của đế bá. 

Thân nơi khởi bước cho Phá Quân thành lập cẫn bản và cũng 
là nơi Tử Vi lấy lại uy thế. 

Dần nơi xuống bước của cả 2 Tử Vi và Phá Quân. 

Tỵ nơi phát sanh nhiều mưu kế như Thất sát trá hàng Tử Vi 
để Phá Quân khởi hấn (Liêm Phá ở Dậu). Vũ Khúc vờ phù Phá 
Quân để Tử Vi thoát vòng vây của Tham Lang ở Dậu. 

HỢi nơi đất dữ diễn tả cảnh phản bội của Thất Sát dẫn đường 
Tử Vi tảo thanh Phá Quân và cũng là nơi Vũ Khúc đầu hàng Phá 
Quân để Tham Lang uy hiếp Tử Vi ở Mão. 


183 



Trường hợp Liêm Tham ở HỢi là nơi hình ngục nan đào, còn 
Liêm Tham ở Tỵ chỉ là dư âm thanh trừng hay tạm thời cầm giữ. 


PHẨM CÁCH GIỮA TỬ VI VẢ PHÁ QUÂN 


Theo tên ghi đặt phụ thêm nếp sống thấy đề cao hẳn Tử Vi 
vào giai cấp cao đẳng của xã hội. Còn hai tiếng Phá Quân như của 
miệng bình dân thường nói "quân phá hoại, hạng tàn nhẫn bất 
lương" đủ nghĩa phân biệt giữa giá trị tư cách hai cấp nhân sinh. 

Có sự thực như thế không? 

Ba chữ số tử vi chỉ là quen thói đề cao sao Tử Vi là phương 
pháp toán số mạng, một nhánh của dịch lý người khai sanh là 
Phục Hy. với bộ óc thông minh tuyệt đỉnh ông sống thời Thái cổ 
(khoảng 2850 trước dương lịch) sách vở chữ nghĩa chưa có sự 
sinh hoạt dễ dàng (đại cuộc Giáp Tí: Tí sinh Giáp) chỉ lấy khối óc 
suy tư theo dõi thời tiết vũ trụ mà phát huy ra lý âm dương nguồn 
gốc của ngũ hành cùng với thời gian dịch chuyển biến hóa cát 
hung. Ông biết tham vọng của người đời sẽ có ngày gây nên hỗn 
độn, mới nghĩ cách mở mang dân trí để tự kiềm chế lấy mình, 
hành động tùy thời gian cương nhu, kẻ vẽ ra bát quái bằng 3 nét 
tượng trưng cho tam tài, thiên địa nhân, ghép thành một quái tạo 
ra 64 quẻ truyền lại mà thôi. 

Trải qua thượng cổ (đại cuộc Giáp Tuất: Giáp khắc Tuất) 
phong kiến độc tôn đế nghiệp, đến Trung cổ (đại cuộc Giáp Thân: 
Thân khắc Giáp) hết Xuân Thu đến Chiến quốc, những cuộc cách 
mạng nổi dậy liên hồi. Muốn nhắc nhở người đời nên cư xử với 
nhau bằng nhân nghĩa, xã hội nên sắp xếp trật tự thì người trên 
phải minh, người dưới phải thành, nếp sống tam cương (vua tôi, 
cha con, chồng vợ), ngũ thường (nhân nghĩa lễ trí tín) cho đúng 
mực. Văn vương phụ thêm lời Soán, Chu công làm hào từ. Khổng 
Tử đặt thập đức để cho 64 quẻ Phục Hy được bội phần sáng tỏa. 

Toán số mạng (số tử vi) với trên 100 hành tinh phản ảnh cả 
một cục diện nhân sinh mà hai sao Tử Vi và Phá Quân là hai lãnh 
đối diện. Tử Vi là hình bóng của đức hạnh lập nghiệp đang lúc 
thịnh thời dưới ánh sáng thái dương sáng ngời nơi cửa ngọ môn 
ghi đế hiệu, còn Phá Quân trung chính thành thực mà định nghĩa 
có tính cách cương trực hành động phản kháng những gì bất công 
tức là hình tượng của cách mạng. 


184 



Toán số mạng trải qua mẩy ngàn năm dưới phong cách độc 
tôn đế quyền, những gì chống đối lại là bất nhân lưu truyền theo 
đà đến tận nay. Một việc cuối đời Mạt Hán, sau khi chiếm lại ngai 
vàng vua Quang Võ hạ lệnh loại bỏ hết thảy mọi người có Phá 
Quân chủ mạng ra khỏi chính quyền, dầu là nội ngoại hoàng tộc. 
Ông cho công cuộc cách mạng của vương Mãng trước đây chỉ là 
một hành động bất nhân cướp quyền của một Phá Quân thực chất 
( 1 ). 

Vị trí của Phá Quân đóng từ Thân đến HỢi là tất cả những gì 
tiến triển hợp nguyện vọng chung làm bậc thang đưa đến Tí, ngôi 
vị minh chủ được ánh sáng mát dịu của Thái Âm chiếu tỏ chỉ là 
ngôi vị bá chủ thuộc âm. Tóm tắt, Tử Vi là phe chánh quyền mà 
Phá Quân là phái đối lập. Tất nhiên trong cả hai phe phái đều có 
người thành thực đức hạnh, kẻ gian trá bất nhân, không thể cứ 
nhất quyết Phá Quân là tiểu nhân mà Tử Vi lúc nào cũng quân tử. 

Vậy muốn biết chính xác phải căn cứ vào đâu? 

Hành tinh chỉ là hình tượng, phần can hệ ở ba vòng Lộc Tồn, 
Thái Tuế và Trường Sinh (Thiên Địa Nhân). Thiên Can ấn định 
phần thụ hưởng. Địa Chi phân định giới hạn tư cách, còn Tràng 
Sinh là cục bộ đường dài dương nhân tiến bước, xử thế ra sao như 
hai trường hợp sau đây cho thấy đâu là phẩm cách nhân sinh khá 
rõ ràng. 

Hai người cùng tuổi Giáp Tý, một người Mệnh ở Ngọ cư Tử 
Vi, một người ở Tý có Phá Quân. 

a) Tử Vi, Tràng Sinh, Lộc Tồn, Tuế Phá: đủ nghĩa một nhân 
sinh thấy Lộc trước tay chủ vì tự kỷ tức khí (Tuế Phá) trước đối 
phương về một lý do (Thái Tuế) mà hành động đưa thân thế lên 
đầu bất cứ phương tiện nào miễn được thỏa dục nhất thời. 

b) Pha Quân, Đế vượng, Hóa Quyền, Thái Tuế: một lãnh tụ 
hiên ngang được đưa lên ngôi vị minh chủ để lo công việc chính 
nghĩa. 

Cả hai người đều Kim Mệnh có thể nói đều vô chính diệu, 
phải xét trong thế tam hợp có được gì phù trợ thì người có Vũ 
Khúc, người được Thất Sát. 

1. Tử Vi, Vũ Khúc chung đúc ảnh hưởng: Tử Vi ủng hộ cho 
Vũ Khúc hành động (Thổ sinh Kim, đủ nghĩa của a ở trên). 

2. Thất Sát, Phá Quân bao gồm chân tướng: Thất sát thuận 
ý Phá Quân nhúng tay (Kim sinh Thủy, ý nghĩa của b) 

Cả hai trường hợp trên cho thấy sự quan trọng lực năng tam 
tài nếu thêm hung sát tinh chỉ thêm chi tiết trên bước đường dài 
phải băng qua. Thực chất bản ngã định mệnh đã như gói ghém 
trong thế tam tài, hành tinh được coi là hình tượng tốt xấu lâu nay 
một phần do thói quen người đời lầm tưởng. Muốn tránh những gì 
ngộ nhận, những bậc được liệt là minh đạt kế tiếp nhau biên soạn 


185 



lần hồi đoán số mạng, đã không quên nhắc nhở sơ sài nhân thế: 
thân mình có kiến tạo gì nên chữ Thọ thì định mệnh kia mới là dự 
thảo sẽ được chữ Tài cải cách theo luật bù trừ kết quả. 

(1) Sau khi chiếm lại ngôi vị, việc làm trước nhất truyền lịnh 
cho thủ hạ lập thành một lá số có Mệnh Phá Quân Thìn Tuất 
để gắn tư cách bất nhân làm ô danh vương Mãng bằng tuổi 
Giáp Dần sanh ngày 27 tháng 1 giờ Tuất. Trường hợp Phá 
Quân ở Thìn Tuất dám thắng thắn đối diện tư tưởng công 
khai nghênh địch không còn úp mở là trường hợp nguy hiếm 
cho đế quyền nên phải đặt ngay câu phú (Trai bất nhân Phá 
Quân Thìn Tuất) để lấp dư âm bình phê tùy theo cục diện 
cho những ai nhẹ dạ cứ tln theo không cần suy tính trúng 
trật. 


THẤT SÁT NGƯỠNG VÀ TRIỂU ĐẨU 
(TỬ VI HAY PHÁ QUÂN) 


Toán số học ra đời trải qua mấy ngàn năm dưới đế quyền 
độc tôn, mọi sự phát huy đều có ý dè dặt lửng lơ lầm tưởng như 
đề cao Tử Vi (hình bóng đế nghiệp), sự thật phải ý thức vấn đề 
tìm hiểu đâu là nguyên lý công bằng. 

Luật âm dương chia 14 chính tinh làm 2 phe. Bên âm 6 sao 
tượng trưng văn thái tìm kiếm căn quả ghi thành tích những gì 
bên dương hành động. Bên dương diễn tả những màn cảnh tranh 
đấu hưng vọng cuộc thế nhân sinh bằng hai phe Tử Phủ và Phá 
Tham sắp xếp ngụ ý trật tự trên dưới tùy theo địa vị: 

a) Tử Vi, Thiến Phủ, Vũ Khúc, Thiên Tướng: Đê' ở trên rồi 
đến quân sư, hàng dưới khanh tướng. 

b) Thất Sát, Phá Quân, Liêm Trinh, Tham Lang: sát đứng 
đầu ngầm ý như ghi công khi hộ giá Đế tuần du ở Tỵ HỢi. Phá 
Quân thứ nhì khẳng định không thể dìm sâu hơn nữa. Thứ ba 
Liêm Trinh có tính nhu thuận ít hợp ý đồng phe, khiến hiệu năng 
của Sát Phá Tham có nghĩa cương quyết mạnh bạo hơn là sát Phá 
Liêm Tham. Tham Lang, người gây tai nạn hung hãn nhất cho Tử 
Vi đứng cuối bậc. Thấy sự sắp xếp đặt bên Phá Tham Liêm sát 
toàn lựa người hàng hai đứng trên kẻ chống đối. 

Những hành tinh chuyển dịch trên các vị trí với hành vi bản 
lãnh không phải không ý nghĩa. 


186 



Tại sao Thiên Phủ trường hợp nào cũng không chịu đứng 
chung hàng với Thất Sát (Thiên Phủ đối xung Thất sát), cũng như 
Thiên Tướng thường trực ngăn chặn Phá Quân? Thiên Phủ một 
hình tượng nhân sinh điềm tĩnh có đủ tư cách phò trợ minh quân 
an bang tế thế, thấy những gì không trung tín là không chấp 
nhận. Thất sát vốn người nóng tính, vụng suy, lại đứng trong 
hàng ngũ đối lập, vì một lý do gì nhảy qua hàng ngũ đối phương 
dẫn đường Tử Vi tuần tiễu ở Tỵ HỢi, trong lúc Phá Quân bước đầu 
hoạt động (cùng trong tam hợp Tử sát Liêm Phá Tham Vũ) khác 
gì Ngụy Diên ở hàng ngũ quân Tào nhảy sang đầu hàng quân sư 
Gia Cắt LƯỢng. 

Vốn đầy đủ thông minh nhận xét hạnh kiểm nhân sinh, 
Khổng Minh sai lôi ra hành quyết để răn trừng, ông không chấp 
nhận những kẻ sớm đầu tối đánh (cụm từ này khó hiểu , để 
nguyên văn theo sách). Thiên Phủ chống Thất sát là màn cảnh 
Khổng Minh không ưa Ngụy Diên ở cuối đời Tam Quốc, nên trường 
hợp nào cũng đứng đối xung, luôn luôn cùng Thiên Tướng sát 
cánh trong hàng ngũ (tam hợp) đồng tâm hiệp lực ngăn chống 
Phá Quân (Thiên Phủ sung Thất sát, Thiên Tướng xung Phá 
Quân). 

Thất Sát có hai vị trí đáng được đề cao nghiêm chỉnh là triều 
đẩu (Thất Sát Thân Dần) và ngưỡng đẩu (Thất sát Tý Ngọ). Triều 
ý nghĩa mặt triều kiến, ngưỡng là ngẩng trông lên có vẻ tôn kính 
phục tùng, còn Đẩu là hành tinh. 

Quan sát trên địa bàn, một khi Thất Sát đứng ở Ngọ 
(Ngưỡng) thì Tử Tướng ở Thìn, Phá Quân ở Tuất, trường hợp 2 bên 
dàn bầy trận thế khuất phục nhau, vậy Thất sát ở Ngọ ngưỡng 
mộ ai? Tử Tướng hay Phá Quân? Chắc chắn Thất sát không thể lùi 
lại ôm chân Tử Tướng ở Thìn mà cảm phục Phá Quân cùng đứng 
trong tam hợp với nhau. Vị trí triều ở Thân, lúc đó Phá Quân ở Tí 
hiên ngang một cõi sơn hà lên ngôi minh chủ Thất sát ngẩng mặt 
triều kiến là trúng cách. Khi Thất Sát ở triều kiến Phá Quân ở Ngọ 
với tư cách một thủ lĩnh đơn thân độc mã dám hùng dũng đến thủ 
phủ của Tử Vi không phải là không xứng đáng. Nếu cho ngưỡng 
và triều Tử Vi tất phải danh chính ngôn thuận (ngưổng triều Đế 
Vị), thấy không có mối liên hệ gì trong tam hợp (nội bộ) và vị trí 
Tử Vi cũng đứng không đẹp gì để hưởng ngưỡng triều. 

Toán số mạng chỉ đề ra khép mở không nhất quyết minh 
định vì nhiều nỗi e dè không khỏi nhiều khi nhận lầm lạc hướng, 
ngày nay tưởng nên ý thức đâu là hợp lý để soi tỏ chính tâm của 
tác giả xa xưa không thể nói ra vì nhiều uẩn khúc. 


187 



NĂNG Lực QUAN TRỌNG CỦA NHỊ HỢP 


Toán số mạng tùy thuộc vào luật âm dương thì một tam hợp 
không đủ phương tiện nhận chân bản chuyển dịch trên địa bàn. 
Qui phạm đã ghi khuôn phép có tam hợp, nhị hợp và xung chiếu. 

Tam hợp, một thế liên minh ba cung có thể đứng chân vạc 
(Sinh, Chính, Mộ) đồng lao cộng tác để tranh đấu với đối cục là 
thế xung, cùng lấn lướt Thiếu dương và Thiếu âm. Còn nhị hợp bổ 
khuyết những gì nêu rõ bản lãnh tiềm tàng trong nội tâm mà tam 
hợp không phơi bày phân tích nổi, chỉ là một lực lượng dương hay 
âm hoàn toàn, nhị hợp phối hợp âm dương trọn vẹn. 

Điển hình 14 chính tinh cho thấy, trừ ra 4 sao có tư cách 
khẳng định, còn lại 10 sao trường hợp nào cũng nêu rõ âm dương 
liên lạc như hình với bóng. 

4 Sao không có nhị hợp: 

Tử Vi: đầy đủ đức hạnh. 

Thất Sát: nông nổi quá mức. 

Thiên Tướng: uy dũng đến cùng 

Cự Môn: đàm luận đanh thép 

10 Sao có nhị hợp: 

Thiên Phủ cặp đôi với Thái Dương 

Vũ Khúc cặp đôi với Thái Âm Thường tình, nhân sinh 

Thiên Lương cặp đôi với Liêm Trinh quan chia làm 2 phần: 

Phá Quân cặp đôi với Thiên cơ thực tính và tinh thần. 

Tham Lang cặp đôi với Thiên Đồng 

Trường hợp nào Thiên Phủ cũng có Thái Dương đầy đủ ý 
nghĩa Thiên Phủ sáng suốt cương nhu tùy lúc Thái Dương đóng ở 
dương hay âm cung. Vũ Khúc luôn luôn sống nhu thuận theo Thái 
Âm lập nghiệp. Thiên Lương không những đôn hậu mà còn liêm 
chính. Phá Quân bất khuất còn có tài tổ chức. Tham Lang vọng 
tưởng nhưng biết hối cải. Trái lại Thái Dương, Thái Âm, Liêm 
Trinh, Thiên cơ và Thiên Đồng cũng vậy, trường hợp nào nhị hợp 
cũng cặp kè bộ đôi với ý trung nhân như có ý nhắc nhở người có 
số cuộc đường dài (tràng sinh) phải dẫn dắt lấy mình cho hợp lý 
âm dương, đành rằng tam hợp chiếm phần chính, nhưng nhị hợp 
không thể quên. Trường đời đã cho thấy thói hư tật xấu dễ bành 
trướng, đức hạnh liêm chính thì khó nhập tâm. Nhìn vào địa bàn 
tướng số, những Liêm Tham, Vũ, Sát, Tử Tham đều đóng ở âm 
cung, dễ sinh xuất sang dương cung tiêm nhiễm nọc độc mà cự 
Dương, Đồng Lương, Liêm Phủ rất chặt chẽ chỉ treo cao ảnh 
hưởng cho âm cung nhìn nhận. 


188 



Thiên Cơ 

Tử Vi 


Phá Quân 

Thất Sát 



Thái Dương 
Thiên Lương 

Thiên Phủ 
Liêm Trinh 

Thiên Tướng 

Vũ Khúc 

Thiên Đồng 

Cự Môn 

Tham Lang 

Thái Âm 


Người Canh Tuất sanh ngày 6 tháng 6 giờ Mão. 

+ + + 


+Huu B 

at 


+Hong 

Loa 

n 

+Long 

Duc 


+P h 0 n g 

Ca 

0 

+Tr a ng 

Sì 

nh 

14 



< Me n h > 




1 M) 

Th 


í «) 

1 h 

+Duong 




M) Tu Vi 
VÌThat Sat 
■ Da i 


+Thi en Khoi 
+ Mo c Duc 
+T h i en Phuc 
+T h i en Y 

24 


■ Ba c h Ho 

- Phuc Bin 

- Thi en Ri 


+Qu 0 c an 


4 

íHuy n 


• Hoa Tinh 
■ Benh Phu 

• Thi en Hu 

- Tue Pha 

- Thi en La 


<Di en Trach> 


+Van Xuong 
+Van Khuc 
+Phuc Duc 
+Quan Doi 
+Thi en Duc 
3 4 

et ] 

Suu 


De> 

( H) Thi en Tuong 

0 Hoa - Luu Ha 

Than - Tu Phu 

uyet Duc 


+Thi en Quy 
114 

T 

íphu The> 


Tuat 
Da u 


Than I 


Mui 


en 

a Lo 
ng T 
L' 

m Th 
en 
en 


V) Thí 
V Cu 
Vi et 
c 

r i 


i Duong 
Mon 

- Di a Ki ep 

- Quan Phu 

- Thi en Hi nh 
- Tuyet 


T a i 
Tru 


<T u Tuc> 

( M) Tham Lang 
( M) Vu Khuc” 

+ H 0 a Quyên -Pha Toai 
+ Mo 

+T h i en Gi a i 
+Thi eu am 
+Tau Thu 
+ Du 0 n g Phu 

94 


-Linh Tinh 
-Da La 
-Qua Tu 
-Quan Phu 


<Quan Loc> 


+Loc Ton 
+Bac Si 
+Lam Quan 
+Thi en Ma 
+Thi en Tho 
44 


- Dau Quan 

- Di a Kho ng 

- Thi en Khoe 

- Di eu Khach 




Ho ten 

Canh Tuat 

Sanh 

6 Thang 6 

Nam 

Canh Tuat 

Gi 0 

Mao 

Tuoi 

Duong Nam 

Menh 

Thoa Xuy en Ki m 

Cuc 

Ki m Tu Cuc 


am duong thuan ly 


Menh Cuc Bi nh Hoa 

Sao chu menh 

+Loc Ton 

Sao chu than 

+Van Xuong 




Mao 
Thi n 


Phu 

-Thi enThuong 


<No Boc> 

( H) Li em Trinh 
( H ) Pha Quan 
+Ta Phu - Ki nh Duong 

+De Vuong -Truc "■ 

+Lục Si 
+Thai Phu 


54 

<Thi en Di 


+Hoa Cai 
+Thanh Long 


-Thai Tue 
-Suy 

- Di á Vong 


Bac h> 


h> 

. V) Thi en Dong 
( V) Thai am 
+Bat Toa 
+DÌ a Gi ai 
+Gi ai Than 
+Hoa Khoa 
+ p h u 0 n g Cac 
+T u 0 n g Quan 


-Hoa Ky 
-Tang Mon 
-Tu 


<Tat a c h > 

( D) Thi en Phu 


+An Quang 
+Luu Ni en 
+Thi en Hi 
+Thi en Quan 
+Thi eu Duong 


Benh 
Co Than 
Ki ep Sat 
Thi en Khong 
Ti eu Hao 
Thi en Su 


Mệnh Tuế Phá cơ Lương, Thân Thái Tuế vô chính diệu. Kim 
mạng được Thiên Lương (Mộc đối Thổ) phò trợ hẳn là một triết 
nhân hiền hậu có khả năng tổ chức, nhưng không bỏ qua Liêm 
Trinh, nhị hợp của Lương và Phá Quân nhị hợp của cơ ở Dậu sinh 
nhập bổ khuyết liêm chính và vững tâm khuôn xử Quan cung ở 
Thân vô chính diệu. Tử Sát ở Tỵ chỉ là bức tranh vẽ cho đẹp buổi 
ban sơ và những cái gì lôi kéo sanh nhị hợp (Quan) bởi Tử Vi, Thất 
Sát không có cặp đôi với sao nào, nhưng vì ở âm cung xuất phát 
cung Quan ở dương được thâu nhập ảnh hưởng phải chậm. Lộc Mã 
Khốc Khách tuy vang dội no đủ lại thiếu chỉ huy nên không quá 
mộng tưởng. Cung Tài Đồng Âm (Tí) chỉ từng giai đoạn thay đổi 
(Thái Âm ở dương cung) được Tham (nhị hợp của Đồng), Vũ (nhị 


189 




hợp của Âm), trợ lực đem lại kết quả hậu lai, nhưng Phá Toái 
ngăn chặn lối khiến khách bộ hành nhiều lúc bỡ ngỡ như lầm 
đường lạc lối. 

Thân đứng Thái Tuế vô chính diệu được Hoa cái đắc Thái 
Dương Cự Môn ở Dần hợp chiếu, tuy vướng Tuần mà thành đắc 
cách (Hỏa phùng Không), không khỏi khiến bản mạng kém sức 
khỏe (Hỏa khắc Kim). Thiên Tướng không có cầu để sang đắc lực 
cho Hoa Cái (Kim) thêm phẩm cách một danh sư chánh đạo, chỉ 
phần nào phụ họa lần lần ảnh hưởng (Mão sinh xuất cho Tuất). 
Thiết tưởng một Hoa cái (Kim) cho người Tứ Mộ mạng Kim bao 
trùm hiệu lực cho người kim mệnh cũng rất đầy đủ thỏa mãn. 


DI - MỘT Lực LƯỢNG PHÀI ĐỂ Ý (1) 


Trên địa bàn toán số Di đứng đối diện với Mệnh, thường 
thường cho là tình trạng đi ra ngoài, sự thật còn là ý nghĩa kẻ đối 
nghịch tranh đua với Mệnh, bởi vị trí đối kháng ở thế xung (giận 
hờn). Diện tích 12 cung, hành Thổ chiếm đến 4 (2 Dương Thìn 
Tuất, 2 Âm Sửu Mùi). Kim Mộc Thủy Hỏa mỗi hành chỉ có 2 (1 
Dương 1 Âm) sắp xếp đối diện nhau. 

Lý đương nhiên đối diện là phải có chuyện khắc chế. Hai 
hành Thủy và Kim luôn luôn tay trên kẻ địch (Hỏa và Mộc), còn 4 
hành Thổ tranh đua nghiêng ngửa. Tính đến sát nước cờ Thìn và 
Sửu vẫn ở trên Tuất và Mùi vì lẽ Thìn đứng trong hàng ngũ Thủy 
nhị cục và Sửu, một thành phần Kim tứ cục. vậy toàn diện đã 
phân cao thấp, tư thế hành tinh cung một cách bảo đảm phần nào 
thắng bại. 

Phân tách âm dương Mệnh và Di các sao luôn luôn đồng đều 
cùng trong một phái lưỡng nghi (Tử Phủ Vũ Tướng Phá Tham Liêm 
Sát hay cơ Nguyệt Đồng Lương cự Nhật). Phe văn tranh đua về lý 
tưởng, phái võ tranh đấu bằng sức mạnh. Hành của sao phân biệt 
lực lượng như Tham Lang (Mộc) đối diện Vũ Khúc (Kim). Vũ Khúc 
được thế thượng phong, Cung và Sao không khác gì địa thế và 
năng lực. Còn một cách mà thế nhân từ ngàn xưa cho đến nay 
đều trọng vọng viện nhiều lý lẽ đã có để tô điểm hành động, dầu 
thua hay thắng, vẫn được tiếng tốt để đời, đó là chánh danh. Phần 
này thuộc vòng Thái Tuế. 


190 



Tư cách Thái Tuế nâng phẩm cách nhân sinh viên mãn đời 
Hoa Cái Dương cho như 3 trường hợp sau đây nên thận trọng 
phân tách đâu rõ trắng đen: 

a - Tuổi Canh Tuất Mệnh Thân ở Thìn có Khúc làm cốt cách 
thấy cả một ngôi dinh thự nguy nga vững chắc (Kim Mệnh đắc Vũ 
Khúc, Kim). Đối xung (Di) ở Tuất phải là Tham Lang (Mộc) cho 
thấy cả vị trí và sao đều thắng, khắc đối phương một cách dễ 
dàng (Tam hợp Thìn, Thủy khắc tam hợp Tuất Hỏa, Vũ khúc Kim 
khắc Tham Lang Mộc) Tuổi Canh Vũ Khúc hưởng thụ tất cả những 
gì tam hóa liên châu (Mệnh Quyền giáp Khoa và Lộc). Ở Thìn vị trí 
thuộc Thái Dương (Cẩm bào phô diễn ban ngày) chỉ kém đối 
phương có 1 Thái Tuế chứa đựng Hoa Cái Thanh Long (Long có 
rồng uốn khúc) đành thua cuộc vĩnh viễn ngàn năm. 

b - Tuổi Giáp Ngọ, Mệnh Vũ Phủ ở Tý, Thân Thất sát ở Ngọ. 
Cuộc diễn biến chuyển cho thấy người này sanh ra gặp nhiều bất 
như ý mà rất coi thường đối phương. Nhưng cuộc Tràng Sinh luôn 
luôn bị người nghịch gò ép. 

c- Tuổi Nhâm Tuất có Phá Quân thủ mạnh ở Ngọ. Thân Liêm 
Tướng ở Tý là cả một cuộc đấu tranh lâu dài. Người này có công 
tạo sự nghiệp cho đời mình thụ hưởng vì đối phương quá nghiêm 
nghiệt. Nhưng khi bắt tay hành động lại coi thường đối phương, 
chỉ đem đến kết cuộc không mãn ý. 

Tóm tắt trường hợp Di được khen tốt đẹp, chứa đựng nhiều 
trung tinh đắc cách thì mệnh phải khắc phục nắm chắc trong tay 
mới mong kẻ đón người rước phản ảnh màn cảnh nhân sinh thực 
trạng còn Thân ở Di Thái Tuế là cuộc sống trường sinh lý tưởng. 

(1) Luật âm dương chi phối chỗ đứng 14 chính tinh để biếu 
lộ ảnh hưởng khác nhau. 12 cung địa bàn chia thành 4 sinh 
(Dần, Thân Dương, Tỵ HỢi âm) 4 chính (Tý Ngọ Dương, Mão 
Dậu âm) và 4 mộ (Thìn Tuất Dương, Sửu Mùi âm). Mỗi bộ 
sau khi đứng cặp đôi ở Dương, thì đứng ở Âm phải chia lìa 
đối diện hay tụ hợp ở âm, bước sang dương phải xé lẻ nhìn 
nhau như : 

a- Tử Phủ Dần Thân, sang Tỵ HỢI Tử ở một đầu, Phủ ở đối 
diện. 

b- Cơ Lương Thìn Tuất sang Sửu Mùi mỗi sao đứng 1 thế ngó 
nhau. 

c- Liêm Tướng Tý Ngọ sang Mão Dậu đường ai nãy đi. 

Hal thế đứng có 2 ý nghĩa: 

1/ Đứng cặp đôi cùng 1 cung tức bố khuyết cho nhau. 

2/ Đứng đối diện là có sự bất đồng ý (trừ bộ Nhật Nguyệt 
chính không bằng chiếu). 


191 



A 

Tử hay 
Phù 



D 

Tử Phủ 


A 



Sinh 


D 

Tử Phủ 



A 

Phù hay 
Tử 




A 

Lương 
hay Cơ 


D 

Cơ 

Lương 

Mộ 



D 

Lương 

Cơ 


A 

Cơ hay 
Lương 





D 

Liêm 

Tướng 





A 

Tướng 

Hay 

Liêm 

D 

Liêm 

hay 

Tướng 




A 

Liêm 

Tướng 



LƯƠNG NGUYỆT ĐÔNG cơ cự NHẬT 
MỘT KHỐI ĐÔNG TÂM NHẤT TRÍ 


Hai thế âm dương đã định thành phép tắc tạo tính cách hoàn 
toàn dị biệt như trắng với đen, sáng và tối. vì vậy, 14 chính tinh, 
bên dương 8 sao Tử Phủ Vũ Tướng, Sát Phá Liêm Tham thường 
xuyên tranh đấu lẫn nhau từng bước, trái lại bên âm Lương 
Nguyệt Đồng cơ cự Nhật cả 6 sao đứng thành 1 khối liên kết 
hành động chung mật thiết. 

Bộ Nhật Nguyệt 2 vầng sáng suốt như chỉ điểm đâu là đường 
đi thăng tiến, đâu là ngõ bí bế tắc để Thiên Lương trình bày luận 
lý theo dõi Thiên Đồng canh cải kiến tạo và Thiên cơ tổ chức xếp 
đặt tức là nội Trạng Tử Phủ hay Phá Tham một khi đắc thế tạo 
nên sau đó cự Môn lên tiếng khuyên răn nhắn nhủ : 

Toán số mạng không phải chỉ là 1 phép toán tìm hiểu hồi 
hưng thịnh lúc suy vong, còn là một giáo lý trình bày nhân quả 
hướng dẫn nhân luân trên bước đường dài làm sao cho trọn vẹn, 
dư âm còn lưu truyền mãi mãi. 


192 






Tại sao lại cũng chia làm hai phái, xếp cơ đứng đầu mà 
Lương đứng cuối, không để Lương cự Đồng cơ và Nhật Nguyệt ? 

Theo phép âm dương, lưỡng nghi chia xuống là phái tứ 
tượng. Bên dương đã chia làm 2 thì bên âm cũng phải chia 2. Để 
Cự Nhật có ý nghĩa lời phê bình cương trực sáng láng như vầng 
Thái dương. Bên kia Thiên Lương đáng lẽ dẫn đầu đoàn lại để cơ 
chiếm đoạt ra ngồi khiêm nhượng ở ghế chót. Đây thiết tưởng 
cũng là trường hợp như Phá Quân bất nhân Thìn Tuất, chê bai 
triết nhân một phường hán nho ngông cuồng chỉ ngồi suy tưởng 
nông cạn không đáng kể, cơ & Đồng mới là 2 giềng mối, cần thiết 
phải được tôn trọng. 

Sự thật, những vị tri trên địa bàn, Lương và cự theo qui 
phạm áp dụng luân phiên chia nhau sát nách cơ Đồng như Lương 
Cơ (Thìn Tuất) Lương Đồng (Dần Thân) cự cơ (Mão Dậu) cự Nhật 
(Dần Thân). 

Ba trường hợp dưới đây cũng như các trường hợp khác thấy 
khối thống nhắt Nhật Nguyệt Lương cự Đồng cơ luôn luôn liên lạc 
mật thiết chu đáo. 

a- Tử Vi ở Ngọ thấy cả một triều đường uy nghi quân thần tả 
sứ. Liêm Phủ văn ban ở Tuất, Vũ Tướng võ bá ở Dần, Thái Dương 
(Mão) dẫn đường Thiên Lương phối hợp Thái Âm ở HỢi, tuy rằng 
âm dương tịnh minh, sự thật Thái Âm đắc cách hơn thì mọi sự 
phải nhu thuận mới đắc sách. Tổ chức (T.cơ) có phần khéo léo, 
nhưng không che lấp được cải cách kiến tạo không hợp tình trạng 
(T.Đồng hãm ở Sửu), cự Môn (Sửu hãm) không thể làm ngơ 
không mỉa mai nghiêm nghị. Đây chỉ là tất cả sự dàn bầy của 
chính tinh, còn 1 phần nó tùy thuộc ở tuổi (Thái Tuế) cục diện 
(tràng sinh) phụ thêm 1 đoàn trung phúc và sát tinh thêm bớt. 

b- Phá Quân ở Tý cùng Tham Lang ở Thìn Tuất sát ở Thân, 
mọi hình ảnh cuộc liên minh hảo hán bất khuất. Thiên Lương ở 
Mùi được Thái Âm (Mão) Thái Dương (HỢi) đồng chiếu, cho biết 
mọi sự còn trong vòng chưa được tỏ rõ phải từ từ khuôn xử thì 
hơn ( Thái Âm đắc cách hơn Thái Dương), sự tổ chức (Cơ) tạm 
thời đúng lúc, nhưng cải cách còn bế tắc (Đồng hãm ở Dậu), cự 
Môn ở Tỵ (hãm) không thể không mạnh tiếng bổ khuyết. 

c- Tử Tướng ở Thìn, Phá Quân ở Tuất, một màn cảnh quyết 
liệt chống chọi. Thiên Lương ngao ngán thế cuộc tàn du sơn thủy. 
Cuộc xáo trộn chưa phân hắc bạch (âm dương tương tranh ở Sửu) 
Cự Môn nắm chắc cơ và Đồng (cả 3 cự cơ Đong đểu đắc địa) lên 
tiếng dàn hòa sao cho mọi sự được êm đẹp. Kết quả phải trái 
cũng nhờ ở Thái Tuế mới qui định hẳn bên nào chịu trách nhiệm 
tình trạng xảy ra. 


193 



TỨ HÓA ĐEM LẠI SẮC THÁI GÌ TRONG 10 CAN 


Mỗi lần lập một bản số mạng, lúc điền 4 Hóa, cứ lấy Can của 
số làm gốc, tùy theo qui phạm sắp xếp tinh đẩu nào được phân 
phối Hóa nào là điểm ghi. Phẩm chất 4 Hóa trình bày bằng tên 
hiệu như Lộc Quyền Khoa Kỵ cho phép thấy ngay đâu là tốt xấu 
tính cách. 

Nhưng do đâu mỗi Can qui định bằng cách nào cho những 
tinh đẩu đó được có Tứ Hóa và nghĩa lý ra sao ? 

Thưa rằng đây là cả một lộ trình muôn vạn dặm đạo lý vẽ 
nên bức tranh thủy mặc ghi lại bóng gió nhắn nhủ cuộc thế nhân 
sinh bằng 2 nét âm dương dị biệt sinh ra ngũ hành căn bản : 
thịnh phải có suy, quả phải có khinh, trọng phải có ghét. Dịch lý 
được khai thông làm sao cương nhu cho đúng lúc. 

Tứ Hóa được áp đặt vào những tinh đẩu theo hàng Can của 
mỗi tuổi có ý nghĩa tiêu cực không nên quá mộng tưởng ngoài sự 
sống tự nhiên. 

Trong số mạng trình bày ra 14 chính tinh có 4 sao khẳng 
định không chịu có bộ mặt 2 khía cạnh, nhất là Thiên Tướng và 
Thất Sát hành động theo như trực giác cương quyết chống náo 
loạn (Thiên Tướng) nông nổi không can tính toan (Thất Sát) nên 2 
sao này không chấp chức Tứ Hóa theo chân đứng sau Thiên Phủ là 
tinh đẩu có đủ tính cách bao gồm Khoa Quyền Lộc và không trở 
ngại đứng trước Hóa Kỵ. Muốn bổ khuyết cho thật đầy đủ, xương 
Khúc (chi tiết của giờ) ngoài chi tiết ngày (chính tinh) và chi tiết 
năm (Long Phượng đặt nằm theo Thái Tuế) 

Vai trò của Tứ Hóa khi Khoa được công nhận là đặc biệt 
đứng giữa dung hòa sao cho 2 phái Lộc Quyền không lệch đòn cân 
với Hóa Kỵ. Nếu Quyền Lộc nặng tay tất ghen ghét đố kỵ phải 
căng thẳng đem lại kết quả nguy hiểm gấp bội (trèo cao ngã 
đau). Vậy Khoa đương nhiên phải được những sao có đủ tư cách 
thông minh, nhân hậu và từ thiện mới mong đủ uy tín dàn xếp. 
Thiết tưởng không ngoài Tử Vi, Thiên Lương, Tử Phủ, văn xương 
(Đế quân) và Thái Âm, còn các sao kia có thể quá thiên về 1 bên 
nên khó đóng đựoc vai trò trọng tài cho cuộc trường sinh đầy bối 
cảnh. Nhìn vào 10 hàng Can thấy sắp xếp : 


Tuổi 

Lộc 

Quyền 

Khoa 

Kỵ 

Giáp 

Liếm 

Phá 

Vũ 

Dương 

Ãt 

Cơ 

Lương 

Tử 

Nguyệt 

Bính 

Đồng 

Cơ 

xương 

Liêm 


194 




Đinh 

Ầm 

Đồng 

Cơ 

Cự 

Mâu 

Tham 

Ầm 

Bật 

Cơ 

Kỷ 

Vũ 

Tham 

Lương 

Khúc 

Canh 

Nhật 

Vũ 

Đồng 

Ầm 

Tân 

Cự 

Dương 

Khúc 

xương 

Nhâm 

Lương 

Vi 

Phụ 

Vũ 

Quý 

Phá 

Cự 

Âm 

Tham 


Bằng cách sắp xếp như trên cho thấy 5 tuổi Ất Bính Kỷ 
Nhâm Quý được những tinh đẩu đóng vai trò dàn cảnh đầy đủ tư 
cách hiền lương nhân hậu, hẳn con thuyền ra khơi ít gặp phong ba 
bão lớn. Thuận buồm xuôi gió còn tùy thuộc ở hàng Chi (Thái Tuế) 
và dòng nước theo chiều cuộc diện (Tràng Sinh) hay không. Lấy 2 
tuổi Giáp Ất đem ra phân tách : 

a- Giáp là dương mộc Liêm hưởng Lộc, Phá cầm Quyền kể là 
xứng đáng quí cách (1) nhưng Vũ nắm Khoa nếu biết thuận theo 
Thái Âm (nhị hợp phải nhu thuận) thì mặt trái đối Thái Dương 
(Hỏa) mới bớt bị Hóa Kỵ (Thủy) diệt hại. Tuổi Giáp là Dương, lý 
dương luôn luôn phải Mệnh đóng Dương cung mới trúng cách, mà 
Thái Dương bị đặt ngồi ở âm cung lại bị thêm Hóa Kỵ tưởng khi tự 
do thật rất khó ngăn chặn. 


TAM HOA LIẼN CHĂU 
ĐEM HẠNH PHÚC TỚI MỨC ĐỘ NẢO 
MẢ LẠI CHỈ XUẤT HIỆN CHO TUỔI CANH VẢ ẤT. 


Những hành tinh dịch chuyển trên địa bàn toán số có 4 sao 
khoác huy hiệu là Hóa (tạo thành) như tên đã đặt : Khoa (đức 
năng) Quyền (uy vũ), Lộc (phú cường) và Kỵ (hờn ghen). 

Ba Hóa ở trên cần được trợ lực cho nhau mới chuyển đến 
hoàn hảo. Có Khoa mới dẫn đến Quyền rồi tạo ra Lộc. Nối đuôi ba 
sao này dễ khiến sanh ra Kỵ. 

Quy phạm cho biết bộ tứ Hóa do hàng Can điều động bằng 
đường lối phụ thuộc cho 1 hành tinh quan trọng chi phối mỗi Hóa. 
Riêng 3 bộ Khoa Quyền Lộc được nêu danh như 3 viên ngọc quí 
một khi song hành nối tiếp nhau. 


195 




vậy tam hóa liên châu nhập Mệnh khác nhau với tam hóa 
cùng Mệnh thế nào ? 

Cung Mệnh và Khoa Quyền Lộc đứng lối chân vạc trong tam 
hợp gồm Mệnh Quan và Tài tức là mệnh này tự tạo lấy Tam Hóa 
cho bản mạng, còn liên châu nhập Mệnh gồm Phụ có 1 Hóa, Bào 
có 1 Hóa, ráp vào với Hóa của Mệnh tức là Mệnh đắc hạnh phúc 
nguyên nhân nhờ gia đình sẵn nếp vinh quang, tất nhiên hưởng 
rực rỡ hơn tam Hóa cùng Mệnh. 

Vì sao chỉ có tuổi Canh mới có tam Hóa liên châu ? 

Nhìn vào 10 tuổi hàng Can đứng trên 12 cung toán số, cho 
thấy chỉ có 4 tuổi Giáp Ất Canh Tân được hợp trúng mức âm 
dương mà Canh Tân đương nhiên mạnh hơn Giáp Ất (Kim khắc 
Mộc). Sở dĩ Ât nối bước theo chân Canh nhờ ở lý dương động âm 
tính tác hợp sinh thành đã sắp xếp thứ tự theo chỉ số : 

Giáp là 1 hợp với Kỷ 6 

Ất là 1 hợp với Canh 7 cơ: lẻ là sinh 

Bính là 1 hợp với Tân 8 Ngẫu: chẵn là thành. 

Đinh là 1 hợp với Nhâm 9 
Mậu là 1 hợp với Quý 10 

Năm cặp tác hợp cho thấy luôn luôn Dương khắc chê' Âm mà 
Ất cũng được số tam Hóa liên châu cho dầu cách hợp cùng Canh 
trúng mức âm dương sinh thành từ tư thê' ở ngôi vị đến hoàn hảo 
cặp đôi 

Giáp hợp Kỷ : đứng nghịch âm dương 
Ất hợp Canh : cặp đôi trúng vị 
Bính hợp Tân : Bính đứng nghịch 
Đinh hợp Nhâm : cả 2 đều trái nghịch 
Mậu hợp Quý 

Trường hợp nào tuổi Canh cũng có tam hóa liên châu đầy vẻ 
dương cương (Quyền giáp Khoa Lộc) còn tuổi Ất âm nhu chỉ khi 
nào đắc Tử Tướng ở Thìn Tuất mới xuất hiện Khoa giáp Quyền 
Lộc. Đặc sắc nhất là Tỵ Dậu Sửu ở Thìn là vị trí Thiếu Âm, Khoa 
Quyền Lộc này được Quan Phúc và Thiên Ât quí nhân ủng hộ ai 
kia với tư thế nhân dám đảm nhận trách nhiệm kẻ cả. Đối với tuổi 
HỢi Mão Mùi thân thê' Mệnh nhân ở trường hợp Thiếu Dương, 
Thiên Không nên thức tỉnh ghi nhớ Tứ Đức thực thi xây dựng đến 
mức độ nào. cây thước Tài Thọ là kim thăng bằng cán cân sẽ báo 
hiệu cho biết kho tiết kiệm (Lộc Tồn) từ ngàn xưa tích lũy lại còn 
đầy hay vơi hay đã cạn hết để 3 quí nhân tùy cơ ứng dụng. 

Bộ tam Hóa liên châu, một kho ngọc quí, nhận xét cho kỹ 
nhập Mệnh có vẻ kém phần thích đáng như ở cung Tử cả 2 tuổi 
Canh cũng như Ất. 

Tuổi Canh thuộc Dương, một khi Mệnh chiếm cung Dương 
cung Tử phải là âm, nếu đắc Tam Hóa liên châu thì Lộc & Khoa 


196 



phải là cung Dương có Thái Dương an vị nên hưng vượng được 
chính thức lâu bền, hơn hẳn Mệnh đắc Quyền ở dương cung giáp 
Khoa Lộc nằm ở 2 cung âm. Thái Dương nơi đó chỉ sáng ngời 
trong giai đoạn mà thôi. 

Tuổi Ât xuất hiện ở Mùi (âm), Tử Tướng hiên ngang ở cung 
Thìn là cung Tử đắc Hóa liên châu cho thấy nếp gia đình đã hun 
đúc nên con người đầy đủ đức năng. 

Kiểm điểm lại khả năng của Tứ Hóa đứng trong thập Can 
tuổi Canh có Hóa Kỵ mầm gây hấn, nằm chung cùng Lộc Khoa. 
Dương nhân nên khiêm tốn xử thế sẽ được vinh vì Khoa sẽ giải 
được Kỵ. Tuổi Ât Hóa Kỵ đứng chung Quyền Lộc, Mệnh đứng 
nghịch lý âm dương. Tử Tướng đắc Khoa, tưởng cũng nên nhu 
thuận, hướng dẫn cuộc đời sống đều hơn tội lỗi. 

Lại có thuyết trình bày tứ Hóa tuổi Canh tuần tự theo 4 sao 
Nhật (Lộc) Vũ(Quyền) Âm(Khoa) Đồng (Kỵ) tức là Quyền giáp Lộc 
và Kỵ. 

Xin thưa, đã nêu danh là tam Hóa liên châu, không lẽ chỉ có 
2 viên ngọc quí trộn lẫn 1 viên mắt cá dính bùn nhơ. Mười tuổi 
hàng Can, những sao được trao cho sử dụng 4 Hóa thì Thái Âm 
đứng đầu được 5 lần: 

Tuổi Ất Thái Âm có Kỵ. 

Tuổi Đinh Thái âm có Lộc. 

Tuổi Mậu Thái Âm có Quyền. 

Tuổi Canh Thái Âm có Kỵ. 

Tuổi Quí Thái Âm có Khoa. 

Thái Âm đã đóng đủ vai Khoa Quyền Lộc và Kỵ. Hóa Kỵ được 
trao cho cả cặp Ât Canh vì bộ đôi này đều đắc vị âm dương, bộ Tứ 
Hóa diễn chuyển cùng ý nghĩa (bộ Tử Phủ ở CỊiữa làm nòng cốt) 
chỉ khác Canh là dương tất cương (Quyền), Ât là âm phải nhu 
(Khoa). Hóa Kỵ đứng ngoài để phản ứng khuyên răn hai tuổi này 
đã được hoàn hảo đắc vị âm dương, lại đứng bộ đôi cùng chung 
cộng tác (2) cố gắng nên tự hiểu mà hướng dẫn cuộc đời : 

Ất: Cơ Lương Vi Nguyệt: sống đều hơn tội lỗi. 

Canh: Nhật Vũ Đồng Âm: khiêm tốn đắc vinh. 

Toán số học không phải chỉ là môn học để tìm biết thời cơ 
thuận nghịch, còn là một khoa giáo huấn nhắc nhở nhân luân kín 
đáo để người đời thấu nhận đâu là giá trị của đệ tam "Tài" vũ trụ. 


197 



ĐÂU LẢ NGÔI VỊ CHÍNH XÁC 
CỦA THIÊN ẤT QUÍ NHÂN (KHÔI VIỆT) 


Bốn chữ Thiên Ất quí nhân cho thấy một phúc tinh ở ngôi vị 
khiêm nhượng "thứ" (Ất) mà đảm nhiệm trách vụ của Đấng 
trưởng (Giáp) nâng đỡ ai kia đã dày công xây đắp "chữ Thọ" nơi 
thế gian đang ở trong hoàn cảnh đáng che chở để đền bù thiên 
tâm ơn đức. 

Nhìn vào những vị trí của Thiên Ất đứng lên hành động, thấy 
có nhiều chỗ khó hiểu nguyên ý như: 

Tuổi Giáp Mậu có Khôi ở Sửu, Việt ở Mùi. 

Tuổi Ât Kỷ có Khôi ở Tý, Việt ở Thân. 

Bốn tuổi hoàn toàn ở nghịch địa âm dương nhất là Khôi 
(dương) của Giáp Mậu và Việt (âm) của Ất Kỷ. 

Sáu tuổi Bính Đinh có Khôi ở HỢi, Việt ở Dậu. 

Sáu tuổi Canh Tân có Khôi ở Ngọ, Việt ở Dần. 

Sáu tuổi Nhâm Quý có Khôi ở Mão, Việt ở Tỵ. 

Có sách lại ghi : Giáp Mậu Canh cùng ở Sửu Mùi, còn lại một 
Tân ở Dần Ngọ (hoàn toàn nghịch âm dương). Thật là vạn nan 
khó hiểu, ghi không cho biết nguyên do. 

Nay xin thỉnh ý quý vị cao học, đâu là nguyên vị chính thức 
của bậc quí nhân tài đức đầy quả cảm này. Theo ý riêng xin trình 
bày: 

12 cung địa bàn, 2 nơi mộ địa Thìn Tuất được ghi là nơi 
Thiên La, Địa Võng, thường đem lại sự chật vật cùng khó nhọc cho 
dương nhân ở cảnh sa lưới trời đất (tình trạng có Đà La mới trúng 
cách). Hai cung này được Khôi Việt sử dụng làm biên giới phân 
chia thế đứng. 

Biết rằng Thiên Ất là ngôi vị thứ "Ất" thay mặt cho Trưởng 
"Giáp" làm nhiệm vụ thì đương nhiên Khôi phải ở hoàn cảnh 
không thuận tiện mà Việt hẳn ở tình trạng vững vàng uy lực. 

Căn cứ theo 2 tuổi Bính Đinh (Hỏa) Khôi (+) ở HỢi, Việt (-) ở 
Dậu, 2 tuổi Khôi bị sa lầy, Việt được thắng thế. 

2 tuổi Nhâm Quý (thủy) có Khôi ở Mão bị tiêu hao. Việt ở Tỵ 
đắc cách khải ca. còn Canh Tân (Kim) Mậu Kỷ (Thổ) Giáp Ất 
(Mộc) cũng chia làm 3 cặp phân phối như sau : 

a- Canh Tân (Kim) để Khôi ở Ngọ bị khắc nhập, Việt ở Tí 
được sinh nhập. 

b- Giáp Ât (mộc) thì Khôi ở Thân bị khắc nhập, Việt ở Tí 
được sinh nhập. 


198 



c- Mậu Kỷ (Thổ) Khôi ở Sửu bị Triệt và Phá Toái, Việt ở Mùi 
nhất là 3 tuổi HỢi, Mão, Mùi được Giải Thần và Hoa cái phò tá. 

Ngoài sứ mạng cứu khổ giải nguy Khôi Việt còn khả năng 
đặc sắc nâng cao những gì gặp gỡ về văn chương (xương) nghệ 
thuật (Khúc) chiếm ngôi vị nguyện huân, nên đã được hàng Can 
trao cử nhiệm vụ vinh dự trên địa bàn như các bạn Quan, Phúc, 
Tứ Hóa, Lộc Tồn.' 

Thiết tưởng trong vũ trụ thời gian có luân lưu theo thời tiết 
biến dịch, nhưng không gian không bao giờ có gì nảy nở thêm hay 
tiêu hao mất. Nắng gắt phải có mưa lớn. sông biển có chỗ bồi 
rộng tất có khúc quẹo sụp lở. 

Tất cả hành tinh trên toán số, chỉ là những yếu tố dự bị trình 
bày lớp lang được xuất sắc còn tùy thuộc thiện chí khả năng diễn 
viên có chịu khó ra công đào luyện. 

Xin thưa vẫn là luật bù trừ Tài Thọ. 


Bảng Khôi Việt đựng trên Địa bàn: 


Nhâm Quý 


Việt 

Khôi 

Việt 

Khôi 

La 

Canh Giáp 

Tân Ất 

Việt 

Khôi 

Võng 

Việt 

Khôi 

Việt 

Khôi 


Bính Đinh 


ĐỊNH Ý GÌ ĐẶT NĂM TUỔI Ở MỘ CUNG ĐỐI XUNG 
VỚI TAM HỢP THÁI TUẾ 


Đứng trên địa bàn toán số 12 địa chi tranh đua lập thành 4 
tam hợp cục. Mỗi cung trong cục đều có tính cách riêng mà dương 
nhân nên hiểu để hành động cho phải lý đúng cách. 

Người tứ sinh nhất là ở vị trí tứ sinh có bổn phận bao dung 
nâng đỡ tùy theo cương (Dần Thân) hay nhu (Tỵ HỢi) mà thực thi 
mới đúng cách, mới bền vững lâu dài (Trường Sinh). 

Người tứ chính nên rõ vai trò của mình là hiên ngang bất 
khuất (tí ngọ) hay không chấp nê những ti tiện (Mão Dậu) mới 
xứng đáng ngôi vị đàn anh (Đế vượng) đại diện của mọi nghành. 


199 



Còn người tứ mộ biểu hiện của sự tàn tạ trong tam hợp cục 
mà Mệnh, Thân lại cùng nằm ở vị trí Mộ cung thì dầu dương nhân 
là vị lương y đại danh thì sức khỏe cũng năm ngày ba tật yếu kém 
hơn ai, như ý thức được cuộc đời cuối cùng chỉ là mộ địa mà dốc 
tâm xây dựng chữ Thọ sẽ được lưu truyền hậu lai một vinh dự với 
chiếc lọng che "Hoa cằi". 

Thái Tuế đã được ghi vào cung có tên hàng chi của tuổi, vậy 
tại sao lại ghi năm tuổi vào cung mộ đối xứng với tam hợp Thái 
Tuế? 

Hai chữ Thái tuế nêu ra để ca tụng phô bày khí thế của 
nghĩa vụ nhất là Thân ở Thái Tuế có ý nghĩa thời gian khó nhọc 
(Phá Hư) dương nhân phải phấn đấu đến mức độ nào do bộ máy 
tiếp xúc (Thiên Mã) được bao nhiêu mã lực. Biết rằng chỉ có tam 
hợp của Phá Tang Môn Điếu Khách bất cứ tuổi nào đều có Mã để 
bồi đắp nghị lực cho ai kia cùng thế âm hay dương như Thái Tuế 
để tranh đua mong đem lại sự hoàn hảo một mục đích thích đáng. 

Mà cũng có nhiều thứ, nào là Bạch Mã (Thân), ô Mã (HỢi) 
Mã Trạng Nguyên (Dần) xích thố (Tỵ) dương nhân có đồng hành 
thì mọi sự cố gắng được dễ dàng còn như khắc chế phải có nhiều 
ít khó khẩn. 

Thế nhân dẫu cả Mệnh lẫn Thân đều ở Thái Tuế cũng phải 
phấn đấu vì là thời gian đối kháng (Phá Hư) rồi ra thành công đến 
mức độ nào nêu cao Thiên Mã của Vĩ nhân càng nhiều giá trị. 

Vậy cái nguyên lý để năm Tuổi ở mộ cung để trình bày các 
mức tàn tạ của nhân sinh đến mức nào phải phấn đấu mới mong 
đem lại cái gì là vinh quang, không thể ỷ lại trông chờ ở sự phụ 
giúp hay may mắn chỉ là chừng nào thuận lợi mà thôi. 

Phép toán số theo cổ thư để lại tính đại vận đặc cách cho 
Dương nam và Âm nữ đi thuận, còn Âm nam và Dương nữ phải đi 
ngược. Với tiểu hạn chỉ nói nam đi thuận nữ đi nghịch. Chỗ này 
thiển nghĩ cần phải thẩm duyệt lại đâu là chân lý. 

Thuận hay ngược có nghĩa là thuận hay nghịch lý âm dương 
đã cho thấy hạn hành 10 năm một rất trúng cách lại tiểu hạn 
hằng năm bị nghi ngờ như sách bị tam sao thất bản hay vì tư kỹ 
mà làm lạc hướng đi năm tuổi để nằm ở tứ mộ đối xung Thái Tuế 
có ý nghĩa để dành sự thông đạt cho riêng môn phái. 

Người Dương nam đi thuận và người Dương nữ đi nghịch là 
thuận lý người Âm nam và Âm nữ cũng theo như trên cho thấy 
trên địa bàn toán số trình diễn sai lạc mất hẳn hướng đi. 

Căn cứ ở nghịch lý âm dương theo tư thế của 4 cách: Thái 
Tuế, Tuế Phá, Thiếu Dương và Thiếu Âm nên đã xếp đặt bộ 3 Đào 
Hoa, Thiên Không, Kiếp Sát để răn chừng ngăn cản (tương đối) 
thêm Lưu Hà như có gì nặng nề hay mời về cõi thọ do hồ sơ 
nghiệp quả đã thanh toán. 


200 



căn cứ vào nhiều bản toán âm nam và âm nữ thấy nhiều 
tiểu hạn ngỡ ngàng vì lối đi thuận nghịch lạc lõng (Nam thuận nữ 
nghịch) 

Như 2 bản số sau đây âm nam đi nghịch và âm nữ đi thuận 
rất xác thực : 

a- Cụ Sào Nam sinh năm Đinh Mão về cõi Thọ năm 
Canh Thìn 74 tuổi. 


b- Bà Đoàn Thị Điểm sanh năm Ất Dậu, mất năm Mậu 
Thìn, thọ 44 tuổi. 





K. sát 

L. Hà 

Thiên 

Không 

Đinh Mão 






Đào 

Hoa 



Mão Thìn 

Âm Na m phải đi nghịch thấy phù hớp. 



Đào 

Hoa 




Ất Dậu 



T. Không 
L. Hà 

K.sát 





Âm nữ đi thuận mới trúng cách. 

Tóm lại hợp lý âm dương vẫn là dương nam hay âm nữ đi 
thuận mà âm nam dương nữ đâu là tiểu hạn vẫn đi nghịch mới 
hợp cách phối trí hung sát tinh trên bước đường vận niên. 


201 





NGHĨA VỤ BỘ TAM MINH RA SAO MẢ 
THIÊN HỈ LẠI ĐỨNG ĐỐI DIỆN HÔNG LOAN 


Bộ ba Đào Hồng Hỉ được liệt danh là bộ tam minh như có 
phận sự cởi mở hoán cải tình trạng đen tối, nhất là đối với bộ Âm 
Dương đứng trong vị trí lạc hãm. Lý đương nhiên bộ 3 bày phải có 
sự liên lạc để phối hợp hành động cho được dễ dàng, vậy mà 
Thiên Hỉ lại đứng đối diện Hồng Loan như khắt khe chống lại 
không cùng cộng tác hẳn là có sự bí hiểm nên khai thông minh 
bạch nguyên lý. 

Trên 12 cung địa bàn 4 tam hợp chia nhau đứng ganh đua, 
thấy rằng Kim tứ Cục (Tỵ Dậu Sửu) dễ dàng lấn bước Mộc tam 
Cục (HỢi Mão Mùi) và Thủy nhị Cục thường trực làm khó Hỏa lục 
Cục (Thân Tí Thìn khắc chế Dần Ngọ Tuất), sự thực vẫn có những 
then ngang làm cân phân đôi bên lực lượng. 

Trong Kim tứ Cục thường xuyên có Phá Toái làm rời rã khả 
năng để cho Mộc tam Cục sánh đôi ngang ngửa, mà Thủy nhị Cục 
đặt nằm ở khu vực thuộc Thái Âm phải kém uy danh sáng lạn của 
Hỏa lục Cục thuộc Thái Dương. Hai chữ "Ngọ Môn" chiếm phần 
chánh nghĩa Đế quyền hơn hẳn Tí cung bá chủ. 

Mỗi tuổi số cũng chia làm 4 thế đứng : 

Thái Tuế là danh hiệu của tuổi đứng trong tam hợp cung của 
mình nhưng đầy đủ xứng đáng với trách nhiệm nên được bộ Long 
Phượng lộ điểm uy nghi, với tuổi dương chỉ nhận một Long tự hào 
là đầy ý nghĩa, bằng tinh thần hào hiệp nhượng cho đối phương 
(xung) một Phượng coi như khen tặng cho ai kia có tư cách tranh 
đua (tuổi Dương chỉ có 1 Long trong tam hợp Thái Tuế) còn tuổi 
âm đầy đủ cả 2 (Long Phượng) vốn tính điềm đạm nhu thuận ít 
phô trương. 

Ba thế đứng còn lại đều có những khuyết điểm cần có những 
lá bài phụ như kinh nhật tụng nhắc nhở vỗ về an ủi. 

Đứng đầu là tam hợp Tuế Phá (Tang Môn Điếu Khách) đầy tự 
hào như ai Thái Tuế đồng thế Âm Dương, lẽ nào đương nhiên bó 
tay nhường bước, vậy Thiên mã bộ máy bồi đắp nghị lực để đi tới 
mức hạ màn phân tách rõ ràng hắc bạch. Đây là hai thế ganh đua 
ngang ngửa chẳng đường chung kết. Thiên Mã chỉ dành riêng cho 
thế đứng trong tam hợp này. 

Thiếu Dương và Thiếu Âm (Thiếu Dương Tử Phù, Phúc Đức 
và Thiếu âm, Long Đức, Trực Phù) là 2 thế nghịch lý âm dương với 
tuổi. Nhưng trên bước đường đi Thiếu Dương thường được ưu đãi 


202 



trong tình trạng được sinh nhập hay khắc xuất, nên dễ khinh 
thường mà lạm dụng, vì thế, cả 3 bộ Đào Hoa Thiên không Kiếp 
Sát đứng chận chỉ đường Tứ Đức cho dương nhân thức tỉnh tiến 
bước. 

Còn lại Thiếu Âm trong tư thế Long Đức Trực Phù bị thua 
thiệt mọi lẽ, nên Hồng Loan và Thiên Hỉ chia nhau làm nghĩa vụ 
chia sẻ phần nào phù vân an ủi. 

Ngắm nhìn 2 vị trí của Hồng Loan và Thiên Hỉ đều đứng 
trong nghịch lý âm dương với tuổi và 2 sao đối xứng nhau tức có 
phần việc khác nhau trong hoàn cảnh phải gánh vác và tùy hoàn 
cảnh vẫn phải liên lạc với Đào Hoa là vai trò chủ chốt trường hợp 
nào cũng đứng ở tứ chính chỉ huy. 

Nhận thấy rằng đối với những tuổi Dương Hồng Loan không 
bao giờ liên hệ với Đào Hoa đứng vào vị trí Thiếu Âm để phò trợ. 

Tóm lại Hồng Loan đứng ở vị trí thiếu Âm để an ủi riêng cho 
tuổi Dương. Trái lại Thiên hỉ đối xứng với Hồng Loan để phò trợ 
riêng cho tuổi âm cung ở trường hợp Thiếu Âm. Đầy đủ ý nghĩa 
Hồng Loan nhắn nhủ người Dương bị hãm vào thế âm nhưng đừng 
quên chân bản ngã kiên nhẫn rồi cũng được dự phần sáng tỏ. với 
Thiên Hỉ khuyên bảo dương nhân vốn người hiền lương thì hoàn 
cảnh nào cũng giữ cho được hòa nhã vui vẻ. 

Bằng ở 4 yếu tố tinh thần Long Phượng Thiên Mã Thiên 
Không và Hồng Hỉ phân phối nhân sih những gì chánh đáng, nghị 
lực gắng công, răn chừng lạm dụng và khuyên nhủ an ủi trường 
hợp chẳng may. 

Với bộ ba Đào Hồng Hỉ nghĩa vụ đặt vào hoàn cảnh nghịch 
lý âm dương, giao phó Đào Hoa ngôi vị tứ chính để có sức quyến 
rũ tham vọng mãnh liệt xếp vào thế Thiếu Dương vĩnh viễn, bị 
kẹp cứng bằng lưỡi hái Kiếp sát càng thêm manh mối. Đôi khi quá 
nguy hiểm đủ mặt cả Lưu hà (1 cặp Thiên Hà Địa sát) thời gian 
coi như gần như mộ địa hầu gần hết danh nhân đều được lấy đó 
làm thời gian chót mãn số (1). 

Hồng Loan vốn nghiêm trang đứng trong cảnh Thiếu Âm tô 
điểm riêng cho tuổi Dương không nên thiếu khí phách. Trái lại 
Thiên Hỉ vốn tính vui vẻ tươi hiền dịu được trao điều khiển tuổi Âm 
sao cho thùy mị hợp nết, vì thế Hồng Loan và Thiên Hỉ phải đối 
diện để làm việc nghĩa trong hoàn cảnh Thiếu Âm, nhưng khác 
phái Âm Dương 

(1) a- Cụ Phan Thanh Giản sanh năm 1796 (Dương nam 

Bính Thìn) chết năm 1867 Đinh Mão. 

b- Cụ Phan Bội Châu sanh năm 1867 (âm nam , Đinh Mão , 

chết năm 1940 Canh Thìn). 

c- Bà Đoàn thị Điểm sanh năm 1705 (Âm nữ Ât Dậu) chết 

năm 1748 Mậu Thìn. 


203 




a, c Dương nam Âm nữ đi thuận đại hạn cũng như tiểu hạn. 

b, d Âm nam Dương nữ đại tiểu hạn đều đi nghịch. 



d- Bà Ngọc Hân công chúa vợ Đại Đế Quang Trung , sanh 



204 






NGHỊCH LÝ ÂM DƯƠNG LẢ MỨC 
CÂN PHÂN CÔNG ĐỨC XÂY DƯNG 
VẢ LỖI LÂM DỤC VỌNG 


Toán số mạng là một nhánh của dịch lý mà căn bản chính 
của dịch lý là Âm Dương. Thuận lý âm dương tức là điều hòa 
thông suốt. Nghịch lý âm dương cho thấy sự thua sút không phù 
hợp với tính cách như âm nam dương nữ hẳn phải có sự thiệt thòi 
trong muôn một so với dương nam âm nữ. 

Nhìn vào địa bàn toán số 14 chính tinh chia ra hai phái âm 
dương, xuống dần tứ tượng, bên dương 2 bộ Tử Phủ và Phá Tham 
không ngừng tranh đua. Trái lại 6 sao bên âm có tinh thần thống 
nhất. Nhờ ở cặp Âm Dương Thiên Lương, nêu cao đạo lý để cự 
môn theo dõi Đồng cơ (ảnh hưởng tinh thần của bên Tử Phủ Phá 
Tham) lên tiếng phê bình tức là Âm Dương thực thi luôn luôn dị 
biệt. Vậy khi gặp nghịch lý phải có trái cảnh không hợp cách. 

Vì thế toán số trình bày thêm Nhị hợp để nhắn nhủ sự thiệt 
hơn giữa tư cách chánh bổn nên thêm tinh thần suy tính tùy lúc 
nhu kiện, cũng như lúc ba trường hợp cho giữa 3 bộ cũng phải e 
dè: 

a. Tử Vi bị Cự Môn: uy thế phải e dè bình phê 

b. Thiên Tướng bị Thiên cơ: cương quyết phải tùy theo tổ 

chức 

c. Thất Sát bị Thái Dương: nhẹ dạ phải sáng suốt 

Trường hợp nghịch lý âm dương thường xuyên cho thấy có 
mặt các phúc tinh Quan, Phúc, Thiến Ât, Thiên Đức, Nguyệt Đức, 
Long Đức và Phúc Đức. Tại sao vậy? 

Với ba vị Quan Phúc và Thiên Ât luôn luôn che đậy cho ai kia 
ở ngoài hoàn cảnh đáng cứu vớt, nhất là Thiên Ất mách bảo các 
thứ nhân dám thọ lãnh gánh vác những vai trò quan hệ phần 
trưởng từ gia đình đến xã hội cũng như trách vụ của mình là Ât 
thay mặt cho Giáp làm bổn phận, còn Tứ Đức là con đường rõ 
ràng vạch ra cho ai trong tình trạng Thiên Không, Kiếp Sát, Đào 
Hoa nên sớm tỉnh ngộ dầu chậm cũng hy vọng được phần nào 
nâng đỡ. 

Đứng đầu một đoàn sát tinh trong tình trạng nghịch lý âm 
dương là Hà - sát do Can Chi phối hợp cắt đặt bởi Đào Hoa múa 
gậy vườn hoang Thiên Không phải phúc trình. Trường hợp vắng 
bóng Lưu Hà là hoàn cảnh suy bại nhưng chính đích cho Giáp Dần 


205 



Ngọ Tuất, Ất HỢi Mão Mùi, Canh Thân Tí Thìn và Tân Tỵ Dậu Sửu. 
Tiếp theo Không Kiếp hiên ngang không cần biết đến tuổi nào dầu 
là Thái Tuế, khinh mạng đứng theo giờ nghịch lý âm dương (giờ Tí 
ở âm, giờ Sửu ở Dương) làm cho điêu đứng như sinh bất phùng 
thời. 

Rồi đến Kình Đà rất nghiêm khắc với sự lâm dụng của bốn 
tuổi Ất Giáp Canh Tân, dùng nghịch lý để canh chừng. Những 
người Bính Đinh Dần Ngọ Tuất và Nhâm Thân Tí Thìn nên giữ 
phần mình khiêm nhượng vì Kình ở Tí Ngọ rất kiêu hùng rước lấy 
nghiệp quả. 

Còn lại Hỏa Linh rất âm thầm đúng theo hàng Chi gây bất 
hạnh như vi trùng nhập mạch máu lần bước theo: 

1/ Tuổi Dần Ngọ Tuất Hỏa cục, Hỏa Linh phát khởi ở âm 

cung 

2/ Tuổi Thân Tí Thìn Thủy cục, Hỏa Linh phát khởi ở dương 

cung 

3/ Còn lại 6 tuổi Âm Tỵ Dậu Sửu và HỢi Mão Mùi: Hỏa Linh 
xâm nhập khởi ở cả hai mặt âm dương như Quan Phúc đã coi 
chừng 5 tuổi Bính Đinh Canh Kỷ Quý (trường hợp châm chế). 

Hai nhóm Phúc tinh và sát tinh phận sự mỗi bên mỗi khác, 
cũng như Long Phượng Tả Hữu, xương Khúc theo năm tháng và 
giờ khởi từ hai cung dương (Thìn Tuất) mà hợp cách âm dương 
trên phương diện thời gian, Thìn thuộc Thái Dương Ât thuộc Thái 
Âm, để tô điểm phẩm cách hạng bậc cao đẳng nhân sinh xuất sắc. 

Mỗi Hoa giáp thành lập cho thấy hàng Can đứng trên làm 
gốc, Chi đứng sau là phụ. Thời gian biến dịch mỗi khi Can được 
sinh nhập hay khắc xuất, tương đối thấy có phần nào lành mạnh, 
trái lại khi bị sinh xuất hay khắc nhập đều có vẻ khó khăn đều là 
con số lẻ 5 và 9 (tốt) 3 và 7 (xấu) tức là dương gặp dương và âm 
gặp âm, không hề âm dương nghịch lý là tại sao vậy? 

- Hàng Can tuy là gốc nhưng nạp âm mới là toàn thể. Mỗi 
khi toàn thể đắc thắng (nạp âm được sinh nhập) hàng Can có bị 
suy bại cũng không đến nỗi mệnh hệ nào. Trong 60 Hoa giáp, 
luôn luôn mỗi hành có hai hoa liên tiếp tức là dương và âm như 
Giáp Tí (dương Kim) là có Ât Sửu (Âm Kim). Thời gian thiên khắc 
địa xung không phải chỉ đề phòng có một âm hay dương và nạp 
âm ở tình trạng sinh hay khắc, nhập hay xuất. 

- Bằng 4 yếu tố năm, tháng, ngày, giờ lập thành chỉ có trên 
nửa triệu bản số khác nhau, sao vẫn thấy mỗi cá nhân một mệnh 
hệ không ai giống ai? 

- Những hành tinh diễn chuyển trên địa bàn toán số cho 
thấy những điểm phác họa của một tư thế. Riêng Phúc tinh và sát 
tinh đứng ở hai bên đòn cân so sánh độ lượng: Thọ kla đã xây 


206 



dựng đến mức độ nào thì Tài nọ sẽ đền đáp sao cho ngang bằng 
xứng đáng. 

Vậy dương nhân phải biết cách nào thực thi? 

- Nhân số có âm có dương: Thân luôn luôn liên hệ với Mệnh 
ở Mệnh, Phúc, Quan, Di, Tài và Phối. Bản tính của dương là cường 
kiện chu đáo, người dương phải hành động sao cho hợp ngoại giao 
bề rộng chữ Thọ mới ở nội tộc (Phúc) nghề nghiệp (Quan) ngoại 
giới (Di), sự nghiệp (Tài) và ngoại tộc (Phối). Người âm thì buông 
thả dễ dãi nhu thuận nên chu đáo trong nội gia (hiếu cha mẹ) tài 
sản (Điền) phụ thuộc (Nô) anh em (Bào) con (Tử) và Tai (Ách). 
Sự khác biệt ở chỗ là người khôn kẻ dại, người làm nhiều kẻ làm 
ít, trong mức độ nào đó cũng được Quan Phúc Thiên Ất luận đàm 
cùng Thương Sứ sau đó giao kết cuộc cho sát tinh thừa hành 
nghiêm lệnh. 

Công lao xây dựng nhân luân để cho loài người được hãnh 
diện liệt vào hàng đầu các sinh vật xứng đáng một năng lực của 
Tam Tài hiên ngang trong vũ trụ. Phải chăng cũng chỉ một thứ Tài 
Thọ mà tiền nhân trồng trọt từ Thái cổ để sinh thọ hưởng nếu 
ngày nay không biết ra công xới bón. 


NHỮNG NÉT ĐẶC KHOẢN CỦA 
BỐN TUỔI ẤT MẬU TÂN NHÂM 


Được biết mỗi hoa giáp được lập thành bằng hai chữ Can và 
Chi phối hiệp mệnh danh là nạp âm. Mỗi chữ Can Chi có một hành 
riêng, nạp âm lại có một hành chung như Giáp Tí thì nạp âm 
thuộc kim, mà phân tách thấy chữ Giáp thuộc Mộc, chữ Tí thuộc 
Thủy. Vậy nạp âm là toàn bộ bao quát, Can trình bày nguồn khai 
thông biến dịch, CHI là phần gốc như được trình bày theo thời 
gian tuổi tiểu nhi: 1 tuổi ở Mệnh, 2 ở Tài, 3 ở Ách, 4 ở Phối, 5 ở 
Phúc, 6 ở Quan, 7 ở Nô, 8 ở Di, 9 ở Tử, 10 ở Bào, 11 ở Phụ, 12 ở 
Điền. 

Người sanh năm Giáp Tí, năm 3 tuổi ở Ách là năm Bính Dần, 
chữ Giáp phải sinh xuất cho Bính (Mộc sinh Hỏa) phải hao tổn tức 
là Ách. Năm lên 5 tuổi ở Phúc tức là Mậu Thìn, chữ Giáp khắc xuất 
chữ Mậu (Mộc khắc Thổ) có hy vọng thắng lợi tức là Phúc. Năm 
lên 7 tuổi ở Nô tức là Canh Ngọ, chữ Giáp bị chữ Canh khắc nhập 
(Kim khắc Mộc) đói phải tranh đua để thua thiệt ở Nô. Năm lên 9 
ở Tử tức là Nhâm Thân, chữ Giáp được chữ Nhâm sinh nhập (Thủy 


207 



sinh Mộc) có nghĩa con cháu là nguồn hy vọng. Từ đó trở đi cứ 
những năm có số 3 như 13, 23, 33, 43 ... và số 7 như 17,27,37,47 
... đều phải e dè đề phòng mọi sự bất trắc, vì thế Thương Sứ được 
điều động tới Nô Ách để nhắc nhở người đời khoảng thời gian đó 
nên thận trọng, nhất là đại vận ngoài 40 ngấp nghé chữ Thọ làm 
sao tránh được yếu vong (1). 

Trái lại những năm có các số như 15, 25, 45 ... và 9 như 19, 
29, 39, 49 ... được hy sự may mắn. Tóm lại tốt nhất chữ 9, tốt 
nhất là chữ 9, tốt vừa là số 5, xấu nhất là số 7, xấu vừa là số 3. 
Hàng Can này chỉ phô bày nét đại, còn đắc thất phải tùy ở nạp âm 
diễn chuyển theo thời gian so sánh kết thúc. 

Vậy làm sao chỉ có 4 tuổi Ất Mậu Tân Nhâm có những nét 
đặc khoản khả dĩ phân biệt với 6 tuổi còn lại? 

Biết rằng hàng Can có nhiệm vụ quan trọng xếp đặt các 
hành tinh trọng yếu trên địa bàn toán số. với 4 tuổi Ất Mậu Tân 
Nhâm thấy những diễn cảnh các vị Phúc tinh thường chung lưng 
với nhau làm việc, và củng chỉ có 4 Can này mới bày ra khu đất 
"La Võng" lưới sắt gò bó người đời khó khăn vùng vẫy nơi hậu cứ 
kho tàng quí giá của định mệnh, mà đằng trước có lực sĩ kiêu 
hùng canh gác (2). 

Bốn tuổi Ẩt Mậu Tân Nhâm đã bị Đà La tranh giật khép kín 
hai khu Thìn (Ất Mậu) và Tuất (Tân Nhâm) như được thất tuổi Ất 
cả ba vị Thiên Quan Thiên Quý và Thiên Ât quây tròn tam hợp 
cung Thìn. Tuổi Nhâm có Quan Phúc đứng ở Ngọ Tuất nơi Địa 
Võng ngó chung THIÊN Mã của Thân Tí Thìn bị Triệt, còn Thiên Ất 
đón đường Hà Sát. Tuổi Mậu tất cả 3 vị Thiên Ât, Thiên Phúc 
thường trực ở Mão Mùi để tham dự hẳn Thiên Không của người 
Mậu Dần Ngọ Tuất. Tuổi Tân có Thiên Ất chờ sẵn ở Dần Ngọ trông 
chừng Địa Võng (TUÂT) và Quan Phúc ở Dậu và Tí giúp đỡ cho 
HỢi Mão Mùi khỏi bị mất nghị lực (Mã bị Triệt)khách hào hoa có đủ 
khả năng trình bày nghệ thuật xa lánh uy quyền như bảng tứ Hóa 
đã mở khép 4 chữ cự Dương Khúc xương (tuổi Âm) -Tân - để 
Thái Dương chấp quyền, nghệ thuật - Khúc - đến mức độ nào 
cũng dễ ghi danh đế quân văn học). 

Tuổi Ât có Cơ Lương Vi Nguyệt. Người tuổi Âm có cơ Nguyệt 
ở Âm, hoàn cảnh Quyền Khoa nghịch địa, hẳn là một bài học kín 
đáo khuyên ai sống đều hơn tốt lỏi, để mang lụy trong đường lối 
éo le nên cả 3 vị quý nhân đều sẵn sàng nhúng tay trong trường 
hợp đương nhân có thiện tâm. 

Tuổi Mậu có Tham Âm Bật cơ. Tuổi dương Tham ở Dương 
nắm Lộc, Âm, Quyền cơ Kỵ với sức mạnh Bật thi thố Khoa là tất 
cả then chốt của giấc mộng mơ hồ cho nên tất cả Quan Phúc Ât 
quí nhân đều cùng nhau xúm quanh nghịch địa đón cảnh suy tàn 
hiểm nguy. 


208 



Tuổi Nhâm có Lương Vi Phủ Vũ, cả 4 chữ nêu một cảnh 
thanh bình vô vị lợi, một diễn xuất thiên nhiên đặc sắc thành 
thực, khác hẳn 4 chữ của Giáp Liêm Phá Vũ Dương. Liêm nắm Lộc 
rất hay, Phá giữ Quyền rất nên thận trọng vì sao chỉ tinh thần cơ 
phù hợp với Vũ để dễ dàng tròn bổn phận bằng tinh thần, Thái Âm 
nhu thuận gỡ bớt phần nào Thái Dương lạc địa âm cung ngộ Hóa 
Kỵ. 

Kính thưa, đây là một diễn cảnh tranh đua ở thế gian mà 
người đời nên thận trọng "Càn khôn nhất hí trường, nhân sinh thi 
bi kịch" 

Người Nhâm Tí, sinh ngày 2 tháng 9 giờ Mão. Nguyên 2 chữ 
Nhâm Tí đã chứng minh cho người có khả năng dù không hơn ai, 
nhưng khó nhường bước trước một ai. Kình Dương ở Tí một biểu 
hiện không quá kiêu như ở Ngọ, sự thực cũng không quên sức 
(sự?) tự hào Là một bạch diện thư sinh với Thiên Lương (Mệnh) và 
Thiên Cơ (Thân) nhưng không thể không tinh thần Liêm Tướng 
(nhị hợp 

Mệnh) ở Ngọ và Phá Quân, Kình Dương (nhị hợp Thân) ở Tí. 
Chẳng may gặp vận suy tàn ở Ách có Tử Phủ và Mã bị Không Kiếp 
đành chấp nhận cả Triệt lẫn Tuần lôi cuốn có đầy đủ Quan Phúc 
chung giảm lòng sắt son thành thực. 

(1) Những năm tiểu hạn đến Nô và Ách không bao giờ ở sô' 
lẻ như 3 ,5 ,7, 9 mà là số chẵn , vì Nô Ách luôn luôn đúng 
nghịch lý âm dương với Mệnh. 

(2) Tuổi Bính cũng có Đà La ở Thìn , nhưng bị Triệt đã tháo 
gỡ đến 70% không còn trở ngại gì mấy , nên Quan Phúc 
đứng lẻ loi mỗl vị một chỗ không cùng tam hợp. 


ĐÂU LẢ NGUYÊN NHÂN ĐÃ CHẤP NHẬN 
ĐỂ TÀ HỮU, XƯƠNG KHÚC 
ĐƯỢC NHẬP ĐOẢN ĐIÊU ĐỘNG TỨ HÓA 


Tứ Hóa là những hình thể đa dạng chuyển dịch của 10 hàng 
Can để quyết định cho những hành tinh trình diễn. Những hành 
tinh phải có những nghệ thuật riêng biệt thực thi cho trúng cách 
vai trò cắt cử. 


209 



Ngắm trong hàng 14 chính tinh thấy có 3 sao từ chối thi thố 
khả năng nên vắng mặt như: 

a- Thiên Phủ thì Khoa Quyền Lộc nào sánh kịp, và Kỵ cũng 
thể giảm uy danh. 

b- Thiên tướng chỉ biết có bổn phận với tấm lòng trung hậu 
luôn luôn chịu dưới quyền Thiên Phủ để chung lo công việc 
(thường xuyên trong tam hợp cùng Thiên Phủ). 

c- Thất Sát bổn tánh nhẹ dạ cả tin nên e dè ảnh hưởng sáng 
suốt của Thiên Phủ (Thái Dương nhị hợp của Thiên Phủ cũng là lục 
hại của Thất Sát). 

Vậy chỉ còn 11 sao đối với thập can, tính trung bình mỗi sao 
phải thủ diễn 3 hay 4 lần. Thực trạng những sao có uy tín như Tử 
Vi, Phá Quân, Liêm Trinh, mỗi sao chỉ có 2 lần xuất hiện tượng 
trưng cho đến Thiên Lương cũng chỉ 3 lần phơi bày tư cách. 

Biết rằng bộ Âm Dương phải làm việc nhiều nhất để nêu tính 
cách lợi hại khẳng định quy luật âm dương làm con đường chính. 

Thái Dương trình diễn trong 3 tuổi Giáp Canh Tân phơi bày 
cái thế dương cường nhất quyết. 

Giáp (Liêm Phá Vũ Dương): dồn tất cả Khoa Quyền Lộc vào 
thế dương lưỡng nghi (Tử Phủ Phá Tham - Dương; cự Nhật Đồng 
Lương - Âm) đáo hạn nghịch địa cùng Thái Dương Hóa Kỵ là cảnh 
vực sâu đen tối. 

Canh (Nhật Vũ Đồng Âm) phô trương tam hóa liên châu hợp 
cách dương đắc Quyền bị kẹp Lộc thuộc Thái Dương ở nghịch địa 
âm, cho thấy nền hưng vượng không được lâu bền. 

Tân thuộc Âm mà Thái Dương cầm quyền tức là thế lấn 
nghịch cảnh dầu cho nghệ thuật thiện mỹ đến đâu cũng vẫn khó 
khăn cho uy tín của 1 vị Đế quân văn học (xương ngộ Kỵ). 

Thái Âm xuất hiện những 5 lần trong những tuổi Ât Đinh 
Mậu Canh và Quý đủ vai thủ diễn Khoa (Quý) Quyền (Mậu) Lộc 
(Đinh) và Kỵ (Ất và Canh) nhắn nhủ người đời đường lối nhu diệu 
tất được trời quang gió mát. 

Những sao còn lại không thể ôm quá nhiều, e ngại không đủ 
tài năng thi thố nghệ thuật, vậy phải tuyển thêm đào kép trong 
hàng ngũ đàn em (trung tinh) có hy vọng phát triển bắt đầu xuất 
phát từ Thìn (Dương), Tuất (Âm) hợp lý âm dương (Tí ở Thìn Tuất, 
Sửu ở Tỵ Dậu) có thể đủ tài trình diễn không ngại ngùng sơ sót. 

Tại sao chỉ tuyển dụng 2 bộ Tả Hữu - xương Khúc mà loại bỏ 
bộ Long Phượng? 

Xin thưa là bộ Long Phượng là trung tinh đứng ra để phơi 
bày tư thế quý cách của Thái Tuế, ngôi vị thượng đẳng cao đẹp, 
nên bộ Long Phượng thường trực đứng trong tam hợp để làm 
phận sự tô điểm chiếc ngai vàng uy nghi, có lọng che (Hoa cái). 
Tả Hữu - xương Khúc tuy chỉ là đại diện cho tháng và giờ, nhưng 


210 



bộ sao này đều có tùy tùng phụ thuộc Thai Tọa (1) và Quang Quý 
(2) chạy trong quỹ đạo của mình đề cao minh chủ đủ tài năng 
xuất chúng điều khiển được chữ "Khoa" trong mọi lãnh vực và 
nhắn nhủ người đời dẫn dắt cuộc sống ở hoàn cảnh bị Kỵ, không 
bao giờ mơ tưởng tham gia Quyền Lộc, điển hình như: 

xương thủ vai Khoa trong tuổi Bính để bào chữa cho giá trị 
Liêm Trinh bị Kỵ. 

Khúc trong tuổi Tân ra tay cứu vãn ô danh cho thấy (xương 
thường trực đề cao bằng Thai Phụ, Phong cáo xuất phát từ Khúc) 
nhắn nhủ ai kia Quyền Lộc không hợp pháp chỉ là phù vân. 

Tả Hữu đã khoác áo Khoa thực thi rất tài danh trong 2 tuổi 
Mậu và Nhâm là 2 tuổi đầy dẫy khó khăn trong 5 tuổi dương (Giáp 
Bính Mậu Canh và Nhâm) tột độ như Mậu Dần Ngọ Tuất, Thân Tí 
Thìn có Kình Dương tứ chính sánh vai Thái Tuế. 

1. Tuổi Mậu có Tham Lang ôm Lộc, Thái Âm nắm quyền, 
Thiên Cơ bị Kỵ. Hữu Bật nơi đẩy làm sao quân bình được 2 phe 
Quyền Lộc trong thế lưỡng nghi, rồi lại cân phân giữa Quyền Lộc 
với Kỵ phụ lực cho thế hiên ngang Kình Dương ở Ngọ, tất cả là 
một giấc mơ mộng tưởng. 

2. Nhâm đắc Thiên Lương giữ gìn Lộc, Tử Vi chấp chánh 
Quyền đều hòa trong thế lưỡng nghi, Tả Phù có phần dễ dàng đủ 
tài an ủi Vũ Khúc bị Kỵ. Nhưng Kình Dương ở Tí có phần sâu sắc 
bén nhọn hơn ở Ngọ. Tả Phù phải đủ khả năng như đệ nhị Thiên 
Phủ mới mong giải quyết êm đẹp. 

Kình Dương Tí Ngọ với 6 tuổi Dần Ngọ Tuất, Thân Tí Thìn 
đều phát huy biệt tài hơn người, tất lòng tự hào không thể không 
cao, sẽ hứng chịu phần nào thừa trừ nguy hiểm. 

Tiếc thay công nhiều quả thiếu. 

Hai bộ Tả Hữu - xương Khúc được đầy đủ tín nhiệm được 
nhập đoàn chỉ huy Tứ Hóa do thực lực uy danh có trong quỹ đạo 
của mình một chi nhóm phụ thuộc làm sáng tỏ khả năng cao quý 
với trách nhiệm một trong 4 thành phần chính của toán số mạng 
học: 

Đại diện năm: Thái Tuế 

Đại diẹn tháng: Tả Hữu 

Đại diện ngày: Chính tinh 

Đại diện giờ: xương Khúc 

(1) Giá trị ngôi tam công, bát trụ của 1 triều đại 

(2) Xứng đáng ghi trong đề danh bảo vật. 


211 



MUỐN ĐỐI CHIẾU DƯƠNG LỊCH VẢ ÂM LỊCH 


Biết rằng âm lịch diễn biến cứ theo 60 hoa giáp liên hồi luân 
chuyển từ cổ xưa đến nay, còn dương lịch từ lúc xuất hiện đến 
nay, cứ chồng chất lên thành số, cứ mỗi ngày mỗi lớn. Đem khép 
vào âm lịch phải chia ra làm hai giai đoạn: Trước công Nguyên và 
Công Nguyên. Ở giai đoạn giữa này thấy 6 năm như sau: 

Mậu Ngọ: năm thứ 3 trước công Nguyên 
Kỷ Mùi: năm thứ 2 trước Công Nguyên 
Canh Thân : năm thứ 1 trước công Nguyên 

Tân Dậu: năm thứ 1 khởi đầu Công Nguyên 
Nhâm Tuất: năm thứ 2 công Nguyên 
Quý HỢi: năm thứ 3 công Nguyên 

Nhìn vào 6 năm trên của Âm lịch, từ Mậu Ngọ đến Quý HỢi 
tuần tự Can Chi của 6 năm cuối cùng của 60 hoa giáp, vậy 3 năm 
đầu của Công Nguyên là 3 năm cuối của 60 hoa giáp, vậy muốn 
đối chiếu dương và âm lịch phải chia làm 2 giai đoạn và nguyên 
tắc áp dụng phải khác nhau. 

1. Trước Công Nguyên: 

Lấy tuổi sanh năm dương lịch chia cho 60, còn lại bao nhiêu 
phân tánh như sau: 

10 thuộc Tân HỢi 
20 thuọc Tân Sửu 
30 thuọc Tân Mão 
40 thuọc Tân Tị 
50 thuọc Tân Mùi 

Vì năm 1 thuộc công Nguyên là Canh Thân đếm ngược lại 10 
là Tân HỢi, 20 là Tân Sửu. ..còn hàng đơn vị đếm ngay trước cung 
hàng chục đi ngược lại đến số đơn vị, còn thừa là năm tuổi âm 
lịch. 

Ví dụ: như năm 453 trước công Nguyên số còn lại là 33, thì 
10 là Tân HỢi, 20 là Tân Sửu, 30 là Tân Mão. Số đơn vị 1 là Canh 
Dần, 2 là Kỷ Sửu, 3 là Mậu Tý - 453 trước công Nguyên. 

Khổng Phu Tử sinh 551 trước công Nguyên thời Trung cổ, 
lấy 551 chia 60 được 11, số 1 đơn vị đứng trước 10 là Canh Tuất - 
551 trước Công Nguyên. 

2. Sau Công Nguyên 

Bởi 3 năm đầu của công Nguyên là 3 năm cuối của 60 hoa 
giáp, vậy phải lấy năm dương lịch trừ ngay với 3. còn lại chia cho 
60, còn dư bao nhiêu thì phân tánh như sau: 


212 



10 thuộc Giáp Tý 
20 thuọc Giáp Tuất 
30 thuộc Giáp Thân 
40 thuộc Giáp Ngọ 

Hàng đơn vị 7 của 10 năm thuộc Giáp Thìn: 

01 là Giáp Thìn 

02 là Ất Tị 

03 là Bính Ngọ 

04 là Đinh Mùi 

05 là Mậu Thân 

06 là Ky Dậu 

07 là Canh Tuất - 1910 dương lịch (ghi là "08 là Canh Tuất - 
1910 dương lịch" nhưng có lẽ "07..." chính xác hơn). 


NGUYÊN TẮC CHUNG 


1. Trước Công Nguyên: sau khi chia cho 60, số còn lại, hàng 
chục bắt đầu từ HỢi tính là Tân HỢi, đi thuận sang Sửu (20), Mão 
(30),. ..hàng đơn vị đứng ngay trên đi nghịch lại. 

2. Sau Công Nguyên: sau khi trừ cho 3 và chia cho 60, hàng 
chục bắt đầu Giáp Tý đi nghịch (10), Giáp Tuất (20), Giáp Thân 
(30),... hàng đơn vị thuộc con Giáp nào bắt đầu đi thuận lại. 

Sanh năm Âm lịch muốn tìm ra năm Dương lịch thì lấy số 
tuổi của âm lịch trừ đi 01, vì âm lịch thường tính trội hơn dương 
lịch 1 tuổi, sau đó lấy số năm dương lịch đang sống trừ đi số tuổi 
âm lịch (bớt đi 01) thì thấy số còn lại là năm sanh dương lịch như: 

Tuổi Kỷ Mão ở năm 1984 là 46 tuổi, trừ bớt đi 1 còn lại 45 
tức là 1984 trừ 45 còn lại 1939 là Kỷ Mão. 

Thiết tưởng, nếu cứ nói 60 hoa giáp diễn đi trình lại cứ thế 
thật quá nông cạn, còn đâu sự dị biệt. Xin nói đó chỉ là 1 phần của 
đại nguyên bao gồm 3 giai đoạn: Thượng Nguyên - Trung Nguyên 
- Hạ Nguyên. 

Tất cả có 180 năm. Mỗi đại nguyên chỉ là 1/6 của một địa 
cuộc hoa giáp: 180x6 = 1080 năm. vậy 6 hoa giáp có 6 X 180 = 
6480 nămĩ 

Vậy 1 thời gian dài từ Thái cổ cho đến sau này biêt bao đổi 
thay khác nhau. Bằng ở Thể điển hình "Can - Chi" thực dụng, lấy 


213 



âm dương ngũ hành chế hóa, chuyển diễn thành muôn hình vạn 
trạng. Đó mới là căn bản chính của Dịch học toán học. 

1- Thái cực 

2- Lưỡng nghi 

3- Tam tài 

4- Tứ tượng 

5- Ngũ hành 


VAI QUAN ĐIẼM VẼ : LIẼM TRINH - THAM LANG 


1. Hai chính diệu Liêm Tham (chỉ ở 2 cung Tị và HỢi) gặp 
nhau là có ý nghĩa 2 bộ tam giác âm dương sát Phá Tham gặp 
Liêm Tử Vũ hội nhập nhau (Tử Phá ở Sửu Mùi, điểm tụ của âm 
dương, nhưng lại là điểm tán của 2 sao Nhật Nguyệt) mà bộ sát 
Phá Tham (dương) gặp Liêm Tử Vũ (âm) thì luôn luồn gây ra hãm 
địa ở 3 cung có 6 sao này đụng độ nhau. Tất yếu điềm lành thì ít, 
điềm xấu thì nhiều, và chăng cơ cấu chung quanh Liêm Tham 
cũng xấu: cung Bào là Thái Âm đóng cung dương Thìn Tuất (tệ 
nhất là Thái Âm ở Thìn), rồi cung Phúc lục hình cung Ách (mà 
Thân cư Phúc lại càng bá thở !). Cung Tài ôm gọn 2 ông Tử Phá 
chán ơi là chán. 

2. Tuy nhiên nếu Liêm Tham lại thuộc tuổi Tị-Dậu-Sửu hay 
tuổi HỢi-Mão-Mùi (để có vòng Thái Tuế ở cung Mệnh) thì chưa 
chắc đã xấu gì? Lại trở thành phán quan (nếu ôm vòng Thái Tuế!) 
hay trở thành lực sỹ (hâm mộ thể thao là yếu nhất) một khi Liêm 
Tham ở mệnh lại thuộc vòng Tuế Phá - Thiên Mã. 

3. Hình ngục nan đào là khi đương số sinh giờ Tý (tức là Ách 
có Thiên Hình) hay giờ Tỵ (mệnh có Thiên Hình) hoặc giả đương 
số sinh vào các tháng âm thì Không Kiếp (nhất là Địa Không) luôn 
bám trụ ở các cung mạnh (ảnh hưởng trực tiếp tới đương số) như: 
Mệnh-Quan-Tài và Phúc-Di-Phối (nếu như Thân cư ở các cung này 
Thân cư Phúc, Thân cư Di, Thân cư Phối) 

4. Còn chỉ luận chung mạng Hỏa (hay mạng Thủy nếu Liêm 
Tham ở HỢi) thì có Liêm Tham ở mệnh (Tị HỢi) không sợ gì mẩy 
về tù tội, điều này mơ hồ lắm. Tất cả phải bám vào cơ cấu của 
tinh đẩu trong lá số (như 1 bàn cờ thế đã bày ra) và luôn luôn 
quan sát 3 vòng chính: Tràng Sinh - Thái Tuế - Lộc Tồn, được coi 
như xương sống của lá số Tử vi. Một khi Liêm Tham đã có đủ 3 


214 



vòng này hội nhập (vòng Tràng Sinh chỉ có Kim cục và Mộc cục) 
thì lo gì hình ngục nan đào?. 

5. Việc luận thêm Tuần Triệt và Hóa Kỵ đóng thêm vào cung 
của Liêm Tham vẫn chỉ là cách coi Tử vi trên cơ chế "Vocabulary" 
chứ chưa có cú pháp văn phạm gì cả thì làm sao mà sáng tỏ được. 

Vậy chừng nào mà người nghiên cứu Tử vi quên cái cơ cấu 
Ổn định trong từng lá số thì vai trò của các nhà tử vi gia chuyên 
coi sao (tinh đẩu) còn đất dụng võ và tử vi còn. ..mơ hồ ! có thêm 
Tuần Triệt và Hóa Kỵ ở Liêm Tham - ảnh hưởng trực tiếp tới 
đương số) như: Tý (-Thiên mã gặp nhau, chỉ là thêm gia vị cho 
món ăn, còn món ăn này ngon hay dở thì phải luận tới các sự liên 
hệ vào các cơ cấu tinh đẩu trong lá số tử vi nữa. 

Lê Hồng Đức 

(Học phái Thiên Lương) 


KY THUẶT ỐN ĐỊNH CUA VAI TINH ĐÃU TRONG KHOA 

TỬ VI 


A. Cách an vĩnh viễn của văn xương và Tả Phù: 

Theo sách vở xưa thì tinh đẩu văn xương an theo giờ, còn 
Tả Phù an theo tháng sinh, độc đáo là ở chỗ ấy: 

An sao văn xương: 

Sinh tháng giêng, an văn xương ở cuncg Tài Bạch 
Sinh tháng hai, an văn xương ở cung Ách 
Sinh tháng ba, an văn xương ở cung Di 
Sinh tháng tư, an văn xương ở cung Nô 
Sinh tháng năm, an văn xương ở cung Quan 
Sinh tháng sáu, an văn xương ở cung Điền 
Sinh tháng bảy, an văn xương ở cung Phúc 
Sinh tháng tám, an văn xương ở cung Phụ mẫu 
Sinh tháng chín, an văn xương ở cung Mệnh 
Sinh tháng mười, an văn xương ở cung Bào 
Sinh tháng mười một, an văn xương ở cung Phối 
Sinh tháng mười hai, an văn xương ở cung Tử tức 
An sao Tả Phù: 

Sinh giờ Tý, Tả Phù ở cung Phúc Đức 
Sinh giờ Sửu, Tả Phù ở cung Điền 


215 



Sinh giờ Dần, Tả Phù ở cung Quan 
Sinh giờ Mão, Tả Phù ở cung Nô 
Sinh giờ Thìn, Tả Phù ở cung Di 
Sinh giờ Tị, Tả Phù ở cung Ách 
Sinh giờ Ngọ, Tả Phù ở cung Tài 
Sinh giờ Mùi, Tả Phù ở cung Tử 
Sinh giờ Thân, Tả Phù ở cung Phối 
Sinh giờ Dậu, Tả Phù ở cung Bào 
Sinh giờ Tuất, Tả Phù ở cung Mệnh 
Sinh giờ HỢi, Tả Phù ở cung Phụ Mau 

Sao Văn Khúc thì căn cứ vào vị trí của sao văn xương mà di 
chuyển theo luật tán ở Thìn Tuất, tụ ở Sửu Mùi. 

Sao Hữu Bật cũng vậy, nghĩa là theo luật tán với Tả Phù ở 
Thìn Tuất, và tụ với Tả Phù ở Sửu Mùi. 

B. Sự liên quan của sao Thiên Hình với cung an Thân: 

Thiên Hình với cung an Thân (cùng cẫn cứ vào giờ sinh) có 
sự liên quan và rõ ràng đây là dấu ấn của mỗi hành động của ta 
tạo ra. Như chúng ta đã biết Thân là hành động còn Thiên Hình là 
sự phán xét, kết cấu với nhau như bóng với hình: 

Thân cư Mệnh thì Thiên Hình ở Ách hay Phụ Mẩu 
Thân cư Quan thì Thiên Hình ở Tử hay Điền 
Thân cư Tài thì Thiên Hình ở Bào hay Nô 
Thân cư Di thì Thiên Hình ở Phối hay Quan lộc 
Thân cư Phối thì Thiên Hình ở Mệnh hay Di. 

Thân cư Phúc thì Thiên Hình ở Tài hay Phúc. 

Theo sách cổ thì an Thiên Hình theo tháng sinh nhưng nay 
học phái Thiên Lương lại chỉ căn cứ vào giờ sinh (điều này rõ ràng 
là nghiệm lý) mà phán xét. Thiên Hình nằm ở cung nào, trong số 
12 cung liên hệ chung thân với cuộc đời của dương nhân. Bây giờ 
lại tìm ra cái liên hệ ổn định giữa cung an Thân với Thiên Hình 
như vừa nêu, rõ ràng có nhiều điều hay lạ. Lại nữa, những cung 
Thiên Hình đóng luôn luôn ở thế xung đối (không bao giờ khác 
được) như Ách với Phụ mẫu (khi Thân cư Mệnh), Tài Bạch với 
Phúc Đức (khi Thân cư Phúc), điều này giờ sinh đóng vai trò quyết 
định rất quyết liệt, chẳng hạn sinh giờ Sửu thì Thiên Hình ở Tài 
Bạch, mà sinh giờ Mùi thì Thiên Hình ở Phúc Đức (dù rằng cả hai 
giờ này đều là Thân cư Phúc). Các mô hình khác cũng vậy cả: sinh 
giờ Tý thì Thiên Hình ở cung Phụ Mau, còn sinh giờ Ngọ thì Thiên 
Hình chạy sang Ách cung (là cung xung đối) dù cả hai đều ở thế 
"Mệnh Thân đồng cung". Đây là nguyên lý nhị nguyên của Triết 
học biện chứng, bao giờ cũng vậy, thời cùng 1 hiện tượng (Thân 
cư nào đó) nhưng có hai bản chất trái hẳn nhau (Thiên Hình đóng 
ở 2 cung xung đối nhau) thê' nên cuộc đời con người bao giờ cũng 
bất ngờ (hay gọi là ngẫu nhiên), ta tưởng như vậy là do 1 thê' lực 


216 



chi phối? Không phải vậy đâu! cái gọi là sự nghiệp đời ta chẳng 
qua là do cả 1 quá trình hành động của ta mà thôi! Chúng ta 
không nên tin có 1 thế lực (hay còn gọi là thần thánh gì đó) nào 
bắt ta làm nô lệ cho một số phận (chung thân bị an bài sắp đặt 
trước), tất cả không có gì ngẫu nhiên thần bí đâu: chỉ có tất nhiên 
mà mỗi bản thân ta phải gánh chịu hậu quả mà ta đã làm. vậy 
làm sao mà khám phá ra những dự án phác đồ một đời người? Chỉ 
có phác đồ trong lá số mà khoa tử vi họ nỗ lực kín đáo diễn tả ra. 
Người này Thân cư Quan mà Thiên Hình ở Điền, còn Thân cư Quan 
mà Thiên Hình ở Tử Tức? Hẳn nhiên 2 cuộc đời này sẽ không thể 
giống nhau (dù rằng cùng đồng dạng Thân cư Quan!) cái yếu tố 
thời gian nhỏ bé lúc sinh ra (giờ Dần hay Thân) đã giúp ta dự kiến 
trước khả năng sẽ phải đương đầu (mất con hay phải chịu thiệt 
hại nhà đất, chẳng hạn) mà dương nhân tự do chọn lựa cách xử 
thế trong quá trình làm việc công ích xã hội (Quan Lộc). 

Lê Hồng Đức - Học phái Thiên Lương. 


TỬ VI THỜI LÝ HỌC 


Tử vi là một học khoa cổ đại của triết học phương Đông 
nhằm giúp cho kẻ sỹ xưa và trí thức ngày nay, biết phép xuất sử 
ở đời, sống với thế nhân (trong quần thể xã hội) sao êm đẹp và 
tiến bộ chung. Do đó học phái Thiên Lương chúng tôi mạnh dạn 
đặt tên cho Tử vi là "Tử vi thời Lý học" nghĩa là môn học nghiên 
cứu thêm chiều thứ tư (trong hình học không gian chỉ có 3 chiều) 
là thời gian, đã ảnh hưởng đến chuỗi dài sinh sống của sinh vật 
nói chung và của con người nói riêng như thế nào? Nói cách khác 
thì khoa "Tử vi thời Lý học" nhằm xem xét cấu trúc thời gian và 
các diễn biến sự sống của con người, kể cả các ảnh hưởng của các 
yếu tố ngoài môi trường. Chứ tuyệt nhiên, không bao giờ xem Tử 
vi là môn thần bí (mê tín dị đoan) để cho một số người lợi dụng 
hầu cố tình lòe bịp thiên hạ để trục lợi, nói năng bậy bạ, hủ hóa 
một ngành học có tính nhân văn, đạo đức. Cụ thể hơn nữa, học 
thuyết âm dương hình thành một cách sinh động (nhờ yếu tố tác 
động mà phạm trù âm dương trở thành dịch động uyên áo) nhất 
trong khoa Tử vi. Âm và Dương đối lập nhau (là tính thời gian) để 
sự vật không ngừng vận động (phát sinh, phát triển và tiêu 
vong). Lý học phương Đông là như vậy đấy và khoa Tử vi là cố 


217 



gắng của người xưa (tuy chưa hoàn chỉnh) giải thích dòng sống có 
quy luật của mỗi con người một cách tổng thể (nghĩa là người xưa 
tìm hiểu thiên nhiên để sống thuận lý với thiên nhiên). Chứ khoa 
Tử vi thời Lý học không tin có định mệnh sắp đặt trước của thế lực 
thần quyền nào cả. Con người là một vi thể của tạo vật, có những 
quy luật ràng buộc (một cách tinh diệu phức tạp) như những sinh 
vật khác nhưng không phải là con người nô lệ cho những quy luật 
sinh học ẩy. Trình độ hiểu Tử vi của một số lớn người còn nặng nề 
về vị trí (lợi ích vật chất riêng tư, cầu tài, cầu danh) nên để bị bọn 
người xấu (buôn Thần bán Thánh lạc hậu) lợi dụng, hốt bạc, chứ 
đã mấy ai chịu nghiệm lý cái đạo sống đầy nhân bản tính trong lá 

SỐ ? 

Thập kỷ cuối của thế kỷ 20 này, do công trình gian khổ của 
2 nhà bác học Halberg và Reimberg mà khoa Thời sinh học 
(chronobiologic) ra đời, nhằm khám phá thêm những qui luật sinh 
học bấy lâu chi phối sự sống của muôn loài. Bốn thông số Toán 
học trong khoa Thời sinh học là: chu kỳ T, biên độ A, Thông số, và 
mức điều chỉnh M đã giúp nhân loại hiểu rõ rằng: có thể con người 
là một hệ thống sinh học tinh diệu, hoạt động theo qui luật của 
các nhịp sinh học có thể giúp chúng ta xác định những giờ có 
năng suất cao trong sản xuất cũng như tránh được những giờ dễ 
bị tai nạn lao động. Tiếc thay, do hoàn cảnh và trình độ non yếu 
nhiều người lầm lạc về nhịp sinh học trong thiên nhiên là thế lực 
huyền bí, đã gieo rắc đầu óc mê tín dị đoan! 

Ngôn ngữ xưa và nay có khác nhau, nhưng rõ ràng nhân loại 
luôn chủ động vươn lên làm chủ thiên nhiên (để mưu cầu hạnh 
phúc chung) thì khoa Tử vi thời Lý học có những dữ kiện (tinh đẩu 
hay sao) chia làm 4 nhóm thông số Toán học trong thời sinh học 
hiện đại: 

1- Chu kỳ T: khoa Tử vi dùng vòng Thái tuế làm ý niệm thời 
gian để định mức thuận lợi hay khó khăn (từng đại vận 10 năm, 
tiểu vận 1 năm, tháng, ngày,...), Học phái Thiên Lương nhấn 
mạnh vào chu kỳ T của vận Thái Tuế Quan Phù Bạch Hổ là thời 
điểm tối ưu (và nghiệm lý sơ sài đã thấy hiển nhiên trong tam 
giác Thái Tuế Quan Phù Bạch Hổ luôn có Long Cái Phượng). Chu 
kỳ T trong Tử vi như vậy có 4 loại tam giác của Thái Tuế, tam giác 
của Tuế Phá (Mã HƯ), tam giác của Thiếu Dương (có Đào Không 
Sát), tam giác của Thiếu Âm (có Long Đức), với 4 tam giác vừa 
nêu, chỉ có 2 tam giác Thái Tuế, Tuế Phá là thuận Âm Dương với 
tuổi sinh, từ đây rút ra hệ luận: những ai mệnh cung ở kiểu 
(modèle) "tiền cái hậu Mã hay tiền Mã hậu cái" đều là trái Âm 
Dương cả (cách đóng của Thiếu Âm) không thể sáng giá. ..vô cớ 
như sách cổ Tử vi đã in bẩy lâu nay. 


218 



2- Biên độ A: Ý niệm Tử Vi thời Lý học là hàm số đa dạng 
Sinus và biên độ A chỉ khả năng thuận hướng của từng chu kỳ T, 
do đó nghiên cứu vòng Lộc Tồn và nhóm dữ kiện lẻ tẻ như: Thiên 
Trù, Khôi Việt, Lưu niên văn tinh... Chính là nắm vững thế mạnh 
yếu của chu kỳ (hay cả một chuỗi dài sự sống đời người). Th í d ụ 
một tuổi Kỷ (bất cứ tuổi Kỷ gì) là thất iợi âm dương cho Lộc Tồn 
(đóng cung dương) văn Khúc ôm Hóa Kỵ... độ số nhất định phải 
giảm thiểu. Thí dụ 2: tuổi Giáp Tý, Canh Dần... vòng Thái Tuế 
Quan Phù Bạch Hổ chia lìa với tam giác của Lộc Tồn Quốc Ấn 
Tướng Quân, như vậy là ngọn (địa chi Thái Tuế) và gốc (Thiên can 
Lộc Tồn) xa lạ với nhau! Biên độ thụ đắc không mấy tâm đắc. 

3- Thông số (Acrophase): theo thuật ngữ Hi-lạp thì Akcras 
có nghĩa là nhiều nhất, cao nhất. Thông số trong tử vi là thời điểm 
có nhiều biến động nhất (hiểu theo nghĩa tốt nhiều hơn), như vậy 
là xét vòng Tràng sinh và 4 bộ mặt chuyên đề của 14 chính diệu 
(tùy theo hàng Can của tuổi sinh) tức Khoa Quyền Lộc Kỵ. cơ bản 
vốn là vòng Tràng sinh trụ ở tam giác Sinh vượng Mộ diễn tả cái 
hanh thông suôn sẻ của lực phát triển trong mỗi lá số. Chu kỳ T 
thuận lợi là tam giác Thái Tuế Quan Phù Bạch Hổ nếu hội nhập 
được tam giác Sinh vượng Mộ cộng thêm tam giác Bác Sỹ Quốc 
Ân Tướng Quân thì chính là thông số ngon lành nhất vậy. Trong 
nhãn quan thời lý học này phải nghiệm lý đã không nhìn nhận 
công thức: mệnh vô chính diệu đắc Tam không nhi phú quý khả 
kỳ. Vì rằng: đắc Tam không (Tuần Không, Địa Không và Thiên 
Không trong tam hợp) là đã trái âm dương (mất tính chu kỳ T 
thuận lợi), thì không thể phú quý khả kỳ được. Phải đổi lại dạng 
thông số: mệnh VCD đắc tam luân. ..phú quý khả kỳ được. Các 
thông số khác là Khoa Quyền Lộc cũng phải nằm trong cách Mệnh 
cung thuộc dạng Thái Tuế mới là hữu hảo (tệ lắm thì cung an 
Thân phải nằm trong modèle Thái Tuế có Khoa Quyền Lộc tam 
hợp). Một đôi khi nhà nghiên cứu Tử vi thời lý học cũng phải xem 
cả các "lõm tiểu cực" của nhịp sống trong dòng sống của đương 
nhân, tức là các tụ điểm thời gian có nhiều sự xấu, không may 
mắn (Suy Tuyệt Mộc Dục có thêm Hóa Kỵ và các hung tinh khác 
nữa), các "lõm cực tiểu" này là hình thái thông số phản diện trong 
Tử vi. 

Mức điều chỉnh M: cái hay lạ và cũng phong phú tính đạo 
đức cao thượng của con người, trong Tử vi thời lý học, là mức điều 
chỉnh M, điều chỉnh cân đối các dạng chu kỳ. 

Thí dụ 1: công thức Tuần Triệt tháo gỡ cho nhau (Trong đại 
vận Triệt gỡ cho Tuan) 

Thí dụ 2: Chu kỳ Thiên Không (bị Đào Sát dằn mặt) thì cũng 
có quý tinh Thiên Nguyệt Đức hóa giải (nếu dương nhân chọn cái 
cởi bỏ, cái buộc vào người, tự do tính của đạo đức). 


219 



Thí dụ 3: Thiên Quan, Thiên Phúc đóng cung nào thì báo 
hiệu ở cung đó có sự xấu (đe dọa họa hại) dương nhân cần suy 
nghĩ mà xử lý với đời. 

Thí dụ 4: tuổi Âm vốn dĩ thua sút tuổi Dương (về cái thuận 
lý, trong sáng, thanh khiết) nên khi gặp chu kỳ Thái tuế bao giờ 
cũng gặp đủ Tứ Linh - Phượng Long Cái Hổ, rõ ràng là Phượng các 
(có Giải thần bên cạnh) là mức điều chỉnh M trong lá số vậy. Các 
tinh đẩu đóng vào thông số M khá nhiều: Thiên Hình, Không Kiếp, 
Tả Hữu, xương Khúc,. ..nói chung, là chỉ cần một trong số các dữ 
kiện nêu trên xuất hiện ở cung nào cũng đủ làm lệch đòn cân 
thuận lợi hay họa nạn rồi! 

Thí dụ 5: chỉ cần biết sinh vào giờ Tý là biết ngay cung Ách 
có Thiên Hình, sinh giờ Tị là mệnh cung có Thiên Hình, làm mệt 
mỏi dương nhân không ít trong dòng sống của cuộc đời, tất nhiên 
chỉ về mặt sức khỏe là chính. Trải nghiệm lý thú đã tìm ra quy 
luật: người sinh vào tháng chẵn, Quan, Tài, Di, Phối, Phúc bị Địa 
không phá tán, gây phiền phức (chưa kể Địa Kiếp tam hợp nếu 
sinh vào giờ lẻ). 

Tóm lại Khoa Tử vi thời Lý học là một cách nhìn xứng đáng 
cho Khoa cổ học Tử vi, nhằm thật sự nghiên cứu về con người 
trong tạo vật, chủ động đưa ý thức con người vươn lên làm chủ 
cuộc sống bản thân, đồng thời ích thiện với xã hội. 


220 



